TRẦN NGA, HẠP HÀ, THU HƯƠNG, 
HẠNH QUỲNH, KIM DUNG, BÍCH HỢP 


Giúp em học tốt 


NGUYVAN 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Giúp em học tốt ngữ văn © 


Tập I 


TRẤN NGA, THỤ HƯƠNG, HẠNH QUỲNH, 
HẠP HÀ, BÍCH HỢP, KIM DUNG 
(Biên soạn) 


Giúp em học tốt ngữ văn 6 


Tập 1 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Chương trình cdi cách Ngữ uăn THCS của Bộ Giáo dục cà 
Đào tạo đã được phổ cập bốn năm. Sự thay đổi trong cá phương 
pháp dạy tà học, uới mục đích uà yêu cầu học sinh phái có hiển 
thức tổng hợp uê Văn - Tiếng Việt - Tập làm uăn nên đã tác 
động không nhỏ tới uiệc học tập của các em. 

Để giúp các em học tốt Ngữ uăn 6, chúng tôi đã tuyển chọn cà 
biên soạn cuốn “Giúp em học tốt Ngữ oăn 6 tập L” 

Cuốn sách bám sát bố cục của chương trình, được trùnh bày rõ 
ràng. logic. đưa ra những phương pháp phân tích uà ứng dụng 
ngôn ngữ học trong uiệc áp dụng uào bài học. Đồng thời cuốn sách 
còn cùng cấp phần "Mở rộng kiến thức" giúp các em học sữth có 
thêm những tứ liệu cần thiết, bổ sung uà nâng cao khả năng cám 
thụ ăn chương của các em. 

Chúng tôi đã cố gắng dùng cách diễn đạt, cách sử dụng ngôn 
từ dễ hiểu, phù hợp uới lửa tuổi các em, khơi gợi, phát triển tính 
súng tạo của người học trong khi thực hiện các bài tập được đưa 
ra. Đồng thời hỉ uọng rằng cuốn sách cũng có thể giúp thầy cô giáo, 
các bậc phụ huynh trong uiệc giúp các em học sinh triển bhai tiết 
học một cách thuận lợi hơn. 

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã rất cố găng nhưng 
cuốn sách chắc không tránh khối thiếu sót. Chúng tôi rất mong 
nhận được những ý hiến đóng góp của quý độc giá để cuốn sách 
được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau 0à trở thành 


người bạn đồng hành trong quá trừùnh học tập của các em học sinh. 


Nhóm biên soạn 


Bài 1 
CON RỒNG CHÁU TIÊN 


._ Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 


Tìm hiểu thể loại văn bản 

Truyền thuyết là loại truyện dân gian có nhiều yếu tố hoang đường kì ảo 
bể uề các nhân uật uè sự biện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ trên cơ 
sở quan điểm của nhân dân. 


Những uấn đề được quan tâm trong truyền thuyết thường mang tầm uũ 
trụ, nhân loại như những mối quan hệ cộng đồng hay giải thích uê nguồn 
gốc dân tộc. 

Truyền thuyết thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối uới các 
nhân uật, sự biện lịch sử được bể, qua đó giáo dục con người uê trách nhiệm 
cộng đồng. 

Truyền thuyết là dã sử, là sử trong dân gian chứ không phải là chính sử. 
Nó bắt nguồn từ lòng kính trọng đổi uới những con người, sự hiện trong truyện. 
Vì thế, nhân uật của truyền thuyết là những con người được thiêng liêng hóa, 
thần thánh hóa, hay là những nhân uật có thật trong lịch sử được gán thêm 
cho những phẩm chất kì lạ như khả năng hóa phép, sức khỏe phi thường... 

Những truyện thuyết tiêu biểu: "Con Rông cháu Tiên”, “Sơn Tỉnh, Thủy 
Tỉnh”, “Trọng Thủy Mị Châu”, “Đầm Mục”, “Ba pho tượng đồng đen” uà “Ngôi 
chùa Bản Vạc",... 

1. Câu hỏi 1 SGK trang 8 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn: "Ngày xưa... xinh đẹp tuyệt trần" đồng thời xem thêm 
chú thích để hiểu đầy đủ thông tin trong văn bản. 


b. Gợi ý trả lời 


Trong truyện, Lạc Long Quân và Âu Cơ có nguồn gốc và hình dạng 
rất cao quí, kì lạ. Lạc Long Quân là một vị thần, thuộc nòi rồng, con 


trai thần Long Nữ; mình rồng, có thể sống được cả dưới nước lẫn trên 
cạn; có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ, diệt trừ được ba con yêu tình 
bức hại dân lành. Còn Âu Cơ thuộc dòng dõi Thần Nông, xinh đẹp 
tuyệt trần. 


Như vậy, ngay ở đầu truyện, qua cách giới thiệu về dòng đối cao 
quí, kì lạ của Lạc Long Quân và Âu Cơ, chúng ta đã có thể nhận thấy 
thái độ trân trọng, tự hào mà nhân dân gửi gắm vào những hình 
tượng nhân vật của mình. 


9. Câu hỏi 2 SGK trăng 8 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Tập trung tìm hiểu đoạn: "Ít lâu sau... như thần"; "Ta vốn nòi 
rồng... quên lời hẹn" và những chỉ tiết về việc chia các con về các vùng 
cai quản. 


b. Gợi ý trả lời 


Việc kết duyên của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ rất kì lạ và rất đẹp. 
Dường như đó là mối duyên trời định, vừa đôi phải lứa. Họ tương 
xứng về cả dòng dõi (cao quí, kì lạ); phẩm chất (một người thì dũng 
mãnh, tài giỏi, một người thì xinh đẹp tuyệt trần) và tâm hồn cao quý 
(Lạc Long Quân rất nhân hậu, yêu thương dân lành, giúp dân diệt trừ 
yêu quái; Âu Cơ yêu thiên nhiên cây cỏ, tìm đến vùng đất Lạc vì nghe 
nói có nhiều hoa thơm cỏ lạ). Họ lấy nhau vì "đem lòng yêu" và sống 
bên nhau hạnh phúc. 


Sự sinh nổ của Âu Cơ còn kì lạ hơn. Nàng không sinh ra con ngay, 
cũng không sinh một, sinh đôi, sinh ba... mà sinh ra một bọc trăm 
trứng, từ bọc đó mới nở thành trăm người con trai đẹp đẽ lạ thường, 
không cân bú mớm mà tự lớn lên như thổi, khỏe mạnh như thần. 


Tuy nhiên, do Lạc Long Quân và Âu Cơ thuộc hai dòng dõi khác 
nhau, tính tình, tập quán, môi trường sống khác nhau nên khó mà ăn 
ở cùng nhau lâu dài được. Đó là lý do họ phải chia 50 con theo mẹ lên 
rừng, 50 con theo cha xuống biển. 


Việc chia con có ý nghĩa giải thích về nguồn gốc các tộc người 
trên lãnh thổ nước ta. Đặc biệt, truyện còn nhấn mạnh tỉnh thần 


anh em đoàn kết giữa các dân tộc (do tổ tiên là cùng một bố mẹ 
sinh ra) nên dù kẻ miền núi, người miền bic.., khi có khó khăn gì 
thì giúp đỡ lẫn nhau. 


"Theo cách giải thích của “truyện” này thì người Việt Nam ta là con 
cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, thuộc nòi giống Tiên - Rồng, rất 
cao quí và đáng tự hào. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 8 
a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Trước hết phải hiểu tổng quát về chỉ tiết tưởng tượng kì ảo. Đọc lại 
toàn bộ văn bản để tìm ra những chỉ tiết ấy. Từ đó suy nghĩ, phân tích 
để thấy được vai trò của chúng trong truyện (Nếu không có những chỉ 
tiết đó thì truyện sẽ thay đổi ra sao...). 
b. Gợi ý trả lời 


Chỉ tiết tưởng tượng kì ảo là những chỉ tiết miêu tả những hình 
tượng, sự kiện... lạ làng, thần kì, không có trong thực tế. Trong truyện 
này, đó là những chỉ tiết về nguồn gốc, hình dạng của Lạc Long Quân 
và Âu Cơ, và việc Âu Cơ sinh bọc trăm trứng. 


Chỉ tiết tưởng tượng kì ảo có tác dụng làm tăng thêm sức hấp dẫn 
của truyện. Ngoài ra, nó còn giúp tác giả dân gian thần thánh hóa các 
nhân vật, sự kiện lịch sử, thể hiện thái độ trân trọng, tự hào của nhân 
dân đối với những nhân vật, sự kiện đó mà cụ thể trong truyện này 
là niềm tự hào về nguồn gốc tổ tiên của dân tộc Việt Nam ta. 


4. Ý nghĩa của truyện “Con Rồng cháu Tiên” 
a. Hướng dần tìm hiểu 


Xem kĩ phần Gh¿ nhớ trong SGK. Ý nghĩa của truyện phải rút ra 
từ toàn bộ văn bản. Do vậy, đọc lại văn bản, tự trả lời xem khi học 
xong truyện này chúng ta tiếp thu thêm được những thông tin gì mới, 
bổ ích? 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện Con Rồng cháu Tiên trước hết là lời giải thích, suy tôn 
nguồn gốc cao quí, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, 


qua chỉ tiệt bọc trắm trứng nở ra trăm người con, chia ra cai quản các 
vùng. nhân dân đã thể hiện tỉnh thần, ý nguyện doàn kết, bình đẳng 
dân tộc trên mọi miền đất nước. 


Ý nghĩa giải thích của truyện là do truyện iấy nhân vật thực, gắn 
với những sự kiện thực trong lịch sử. Tuy nhiên, yếu tố tưởng 
tượng, kì ảo đã giúp nhân dân mở rộng tầm khái quát, bổ sung sắc 
thái ý nghĩa cho truyền thuyết này, gửi gắm được thái độ, ước vọng 
của mình. 


e, Mở rộng kiến thức 


Đại Việt sử hý toàn thư có chép rằng: Lạc Long Quân húy là Sùng 
Lãm, con trai của Kinh Dương Vương. Lạc Long Quân lấy con gái của 
Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai (tục truyền là sinh ra trăm 
trứng), là thủy tổ của Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: “Ta là 
giống rồng. nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, khó lòng đoàn tụ. 
Bèn từ biệt nhau, chia năm mươi con theo mẹ về núi, năm mươi con 
theo cha về miền Nam (có bản chép là Nam Hải). Phong con trưởng 
làm Hùng Vương nối ngôi vua". Như vậy, nếu so với chính sử thì 
truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên mang nhiều yếu tố kì ảo hoang 
đường, tuy trên cơ sở là thống nhất về cách giải thích nguồn gốc các 
dân tộc nhưng ngoài ra còn thể hiện một cách sinh động các nhân vật 
lịch sử đồng thời bộc lộ niềm tự hào, ngưỡng mộ của nhân dân đối với 
những nhân vật này. 


Trong kho tàng truyện cổ của các dân tộc khác cũng có những 
truyện tương tự giải thích về nguồn gốc các tộc người như: 


Truyện Qưởđ bầu mẹ của người Kho-mú: "Người mẹ sinh được trái 
bầu, sau đó từ quả bầu chui ra những người con trai khôi ngô tuấn tú. 
Người anh dầu tiên chui ra vì dính phải muội than (do đốt bầu) nên 
rất đen, là người Khơ-mú; người em út đa đẻ trắng trẻo là người Kinh. 
Do thứ tự ra đời trước sau như vậy nên địa bàn sinh sống của người 
Việt Nam từ rừng núi, xuống trung du và đồng bằng...". 


Truyện Xinh uà Bana là anh em: "Hai anh em thấy cha say rượu 
trần truồng. Người em cười bị cha đuổi đi. Vợ chồng người em lên mãi 


10 


miền rừng núi sinh cơ lập nghiệp đẻ ra con cháu người Bana; người 
ảnh ở lại miền đồng bằng và là nguồn gốc của người Kinh", 


Cả hai truyện này đều kháng định quan hệ huyết thống gắn bó 


giữa các dân tộc Việt Nam. Truyện Qua bầu mẹ gần với truyền thuyết 
Con Nông cháu Tiên hơn, Nhưng ở hai truyện này, yếu tố kỳ ảo, tưởng 
tượng đã giảm nhiề 


. và chủ yếu nhấn mạnh vào giải thích, để cao 
tỉnh thần đoàn kết các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam chứ không 
đi vào giải thích nguồn gốc cao quí Tiên - Rông. Người mẹ trong Quả 
bầu mẹ, người cha trong Kinh uà Bana là hai anh em đều là những 
người dân bình thường. không có tên cụ thể, không mang tư cách là 
một nhắn vật lịch sử vì vậy đó không phải là truyền thuyết mà là 
truyện cổ tích, là sản phẩm sáng tạo của trí tưởng tượng của người 
xưa hơn là tính chất sử, dù là dã sử như Con Iồng cháu Tiên. 


Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm có viết trong bài Đất nước: 


Thời gian đằng đẳng 
Không gian mênh mông 
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ 
Đất là nơi Chữm uê 
Nước là nơi Rồng ở 
Lạc Long Quân uà Âu Cơ 
Đỏ ra đồng bào ta trong bọc trứng... 
Như vậy, cho tới tận ngày nay, nguồn gốc Tiên - Rồng vẫn là niềm 
tự hào của dân tộc chúng ta và truyền thống đoàn kết vẫn là một 


phẩm chất tốt đẹp trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc 
Việt Nam. 


11 


BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY 


Đọc lại lí thuyết về truyền thuyết ở bài học trước (trang ?). 
1. Câu hỏi 1 SGK trang 12 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn văn: "Hùng Vương lúc về già... nhân dân đều no 
ấm", cần nắm được hoàn cảnh vua muốn truyền ngôi, cách thức 
truyền ngôi, 

b. Gợi ý trả lời 
Vua Hùng muốn truyền ngôi trong hoàn cảnh giặc ngoài đã dẹp 


yên, nhân dân đều no ấm, vua đã nhiều tuổi. Ý của vua là: "Người nối 
ngôi ta phải nối được chí ta, không nhất thiết phải là con trưởng". 


Việc chọn người nối ngôi kế vị cho thấy vua Hùng là một vị vua anh 
mình, sáng suốt trong việc chọn người. Mục đích của vua Hùng chọn 
người nối ngôi phải là người hiển tài, đem lại sự ấm no cho dân nên 
người đó không nhất thiết phải là con trưởng. 


Vì vậy, vua đã ra một câu đố đặc biệt để chọn người tài: "Năm nay, 
nhân lễ Tiên Vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho". 


e. Mở rộng kiến thức 


1. Hình thức ra câu đố rất phổ biến trong truyện dân gian (Em bé 
thông mình, Ba sợi tóc uàng của con quỷ, Truyện Trạng Quỳnh...) 
Dùng câu đố để thử tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo của các nhân vật. 
Có những trường hợp nhân vật tự giải đố được các câu đố, có trường 
hợp nhân vật được các lực lượng thần tiên giúp đỡ, chỉ ra cách thức 
giải đố. Những nhân vật này thường là người tốt, người thiệt thòi và 
bị áp bức như anh Khoai (Anh trai cày uà lão nhà giàu), Lang Liêu 
(Bánh chưng, bánh giây...). 


12 


2. Mặc dù việc truyền ngôi cho con trưởng đã trở thành một thông 
lệ của chế độ phong kiến nhưng trong thực tế, lịch sử Việt Nam, có 
không ít những ngoại lệ. Vua Trần Anh Tông, Lê Thánh Tông, Minh 
Mạng,... đều không phải là con trưởng nhưng đều là những vị vua anh 
minh, có nhiều chính sách tiến bộ suốt thời gian trị vì. Rõ ràng, tư 
tưởng chọn người tài đức kế vị, không phân biệt trưởng thứ đã có từ 
thời Hùng Vương, điều mà ta có thể đọc thấy trong truyền thuyết 
Bánh chưng, bánh giây và đã được duy trì, tiếp nối trong dòng lịch sử 
những giai đoạn về sau. 


9. Câu hỏi 2 SGK trang 19 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn văn: "Người buồn nhất là Lang Liêu... lấy gạo làm 
bánh mà lễ Tiên vương”. 
b. Gợi ý trả lời 

Trong số hai mươi người anh em, chỉ có Lang Liêu được thần giúp 
đỡ, vì chàng là người "thiệt thòi nhất" và chăm chỉ lao động nhất. Lang 
Liêu cũng có nguồn gốc cao quý như các anh em khác của mình, nhưng 
chàng mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Chàng sớm ra ở riêng và chăm lo việc 
đồng áng, trồng lúa, trồng khoai như một người nông dân bình thường. 


Điều đặc biệt, Lang Liêu là người duy nhất trong số các anh em thấu 
hiểu được giá trị của hạt gạo và hiểu được ý của thần: "Trong trời đất, 
không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có gạo mới nuôi sống con người và ăn 
không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon, nhưng hiếm, mà người không 
làm ra được. Còn lúa gạo thì mình trồng lấy, trồng nhiều được nhiều..." 


Theo lời mách bảo của thần, Lang Liêu đã lấy gạo nếp, đậu xanh, 
thịt lợn, lá dong trong vườn... - đều là những thứ do chính bàn tay 
chàng làm ra - để làm bánh dâng vua trong ngày lễ Tiên vương. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 12 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn văn: "Bánh hình tròn là tượng Trời... xin Tiên vương 
chứng giám". Đồng thời đọc phần chú thích (13), (14) trong SGK để 
nắm được ý nghĩa tượng trưng của hai thứ bánh. 


18 


b. Gợi ý trả lời 


Hai thứ bánh do Lang Liêu làm ra có ý nghĩa tượng trưng sâu sắc: 
tượng Trời, tượng Đất, tượng muôn loài. “Bánh hình tròn là tượng 
Trời”. “Bánh hình vuông là tượng Đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá 
dong là tượng cầm thú”. Ngoài ra lá bọc ngoài còn tượng trưng cho sự 
đùm bọc lẫn nhau. Trong truyện, thần chỉ báo mộng gợi ý cho Lang 
Liêu về sự quý giá của hạt gạo. Còn cách chế biến, tạo hình chc: bánh 
là sáng tạo của Lang Liêu. Chắc hẳn, không phải ngẫu nhiên mà 
chàng chọn hình vuông, hình tròn cho hai loại bánh, chọn đậu xanh, 
thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn gói ngoài... mà đó phải là 
sau nhiều đêm suy nghĩ trần trọc và thử nghiệm. Bánh trưng. bánh 
đây như hiện nay ta thấy rất đẹp, cân đối và hài hòa về màu sắc và 
hình dáng, hương vị lại thơm ngon, đặc biệt. 


Hai thứ bánh đó là sự kết hợp từ những thứ quý giá nhất của trời 
đất, đồng ruộng của nghề nông, và quan trọng nhất là sản phẩm do 
chính con người tạo ra có giá trị lâu bền mãi mãi. 


Do vậy, lễ vật của Lang Liêu hợp với ý Vua đã được đặt tên, chọn 
làm lễ tế Tiên vương, và chàng được chọn làm người kế vị ngôi vua. 


Đoạn cuối truyện, khi vua cha phân tích ý nghĩa tượng trưng của 
bánh, rồi khẳng định "Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp với ý ta", chúng 
ta sẽ hiểu hơn sự sáng tạo, tầm suy nghĩ của Lang Liêu. Chàng không 
chỉ là một người hay lam, hay làm mà còn có những suy nghĩ về đất 
nước, về cuộc sống của nhân dân, muôn loài. Đó mới chính là phẩm 
chất cần có của một người lãnh đạo nhân dân. Việc nối ngôi của Lang 
Liêu là xứng đáng, không phải là sự may mắn ngẫu nhiên. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 12 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc kĩ phần Gh¿ nhớ trong SGK. Dựa vào phần kiến thức đã học 
trong bài (về hình tượng Lang Liêu; về ý nghĩa tượng trưng của các 
loại bánh...) để nhận thức đầy đủ ý nghĩa của văn bản này. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giây trước hết nhằm giải thích 
nguồn gốc một phong tục đẹp của dân tộc, tục làm bánh chưng, bánh giầy 


14 


cúng tô tiên ngày Tết, trên cơ sở thái độ 


ầ cao nghề nông, đề cao lao động, 
đồng thời thể hiện sự tôn kính trời, đất, tổ tiên của nhân dân ta. 


Theo cách giải thích của truyện, tục làm bánh chưng, bánh giầy 
gắn với tên tuôi Lang Liêu. Thông qua nhân vật chính này, với những 
chỉ tiết kì ảo (Lang Liêu được thần giúp đõ...), tác giả đã thể hiện thái 
độ bênh vực người thiệt thỏi, ủng hộ người lao động chân chính và 
niềm tự hào về những thành tựu nông nghiệp của dân tộc trong buổi 
đầu dựng nước. 


e,. Mở rộng kiến thức 


Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, có một bộ phận được 
sáng Lác nhàm giải thích nguồn gốc các sự vật hay phong tục trong 
cuộc sống: Sự tích trầu cau giải thích tục ăn trầu của người Việt; 
truyền thuyết Sơn Tỉnh, Thủy Tĩnh giai thích hiện tượng lũ lụt và 
truyền thống đấp đê phòng lũ của dân tộc... Bên cạnh mục đích đó, 
truyện bao giờ cũng còn là nơi gửi gắm những tư tưởng hay ước mỡ 
một thời của đông đảo nhân dân. 


Tư liệu tham khảo 
Dưới đây là những bài tham khảo bổ sung kiến thức cho bài học. 


1. Đều là anh hùng văn hóa thời Hùng Vương dựng nước, nhưng 
nếu An Tiêm là người tìm ra giống dưa quý trên đảo hoang thì Lang 
Liêu lại là người sáng tạo ra loại bánh đem đến hương vị đậm đà 
thiêng liêng cho ngày 'Tết cổ truyền của dân tộc. Một người, do bị đầy 
ra đảo mà phát hiện được dưa-quý; một người, do hoàn cảnh khó khăn 
mà nghĩ ra cách làm bánh ngon. Người nhờ chim đánh rơi miếng môi, 
người nhờ thần báo mộng. Nhưng nếu không có bàn tay, khối óc, nghị 
lực và niềm tin thì An Tiêm cũng không tìm ra được quả quý cho đời, 
và bánh của Lang Liêu làm sao được chọn để lễ Tiên vương? Bánh ấy 
đã đi vào phong tục dân gian và sự tích Đánh chưng, bánh giầy gắn 
liền với một cái tên đẹp - một người sáng tạo văn hóa... Bánh đã được 
đích thân vua Hùng đặt tên một cách trang trọng giữa triều đình 
cùng với lời truyền ngôi cho Lang Liêu... Bánh chưng, bánh giầy đã 
làm cho "nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi" và đi vào phong 
tục Tết Việt Nam từ những ngày ấy. Cho nên tìm về sự tích Bánh 


chưng, bánh giầy không chỉ tìm về nguồn gốc những thứ bánh trong 
ngày Tết cổ truyền, mà chính là tìm về hồn thiêng dân tộc. Hương vị 
quê hương dất nước, ý chí của cha ông đọng lại trong câu chuyện dồi 


đào ý nghĩa này. 
(Phân tích - bình giảng tác phẩm uăn học 6) 


9. Trong cuốn sách Kho tàng truyện cổ tích, tập 1, 1972, Nguyễn 
Đổng Chi có viết: "Bánh chưng, bánh giầy chẳng những là ngon và 
quý mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt: nó bày tỏ lòng hiếu thảo 
của người con, tôn cha mẹ như trời đất. Nó chứa đầy một tấm lòng 
đối với quê hương, ruộng đồng. Nó rất dễ làm vì làm bằng những hạt 
ngọc quý nhất trong những hạt ngọc của trời, đất, nhưng những hạt 
ngọc ấy mọi người đều làm ra được. Phải là người tài mới nghĩ ra loại 
bánh đó". 


3. Trong bài Äfùa xuân uà phong tục, 1976 Giáo sư Trần Quốc 
Vượng viết về món ăn cổ truyền của người Nhật, người Trung Quốc, 
và người Việt Nam ta như sau: 


"Mỗi dân tộc đều có những món ăn đặc sắc, chủ yếu, dành cho 
ngày Tết mà thiếu thì có thể coi như hương vị Tết sẽ nhạt nhẽo đi 
nhiều. Trong bữa cơm Tết của người Nhật Bản thế nào cũng có món 
mì ống và bánh quy bằng bột gạo. Họ quan niệm mì ống tượng trưng 
cho tuổi thọ, còn bánh quy nói lên sự giàu có. Người Trung Quốc 
thiếu bánh niên cao, mần thầu hoặc bánh chẻo chử thì chưa thể gọi 
là một cái Tết đầy đủ... Trong các loại bánh Tết Việt Nam, đứng đầu 
là bánh chưng". 


4. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giây từ lâu đã đi vào tâm linh 
của người Việt Nam ta. Từ trẻ em đến các cụ già đều biết đến sự tích 
này. Tích truyện đã trở thành để tài cho nhiều nhà thơ sáng tác. Nhà 
thơ Nguyễn Bùi Vợi khi đi qua mảnh đất lịch sử (Vĩnh Phú - có đền 
thờ Vua Hùng) đã nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ về một thời lịch sử 
hào hùng, ông đã viết nên bài thơ lục bát bằng thể thơ dân tộc Quø 
Thậm Thình thật đặc sắc. Dưới đây là những câu thơ hay trong bài: 


16 


Đi qua xóm núi Thậm Thủùnh 

Bang bhuâng nhớ nước non mình nghìn năm 
Vua Hùng một sáng ở: sản 

Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này 
Dân dâng một quả xôi đây 


Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi. 


Ngày nay đọc những câu thơ này, ta lại thấy vang vọng đâu đây về 


một thời kì lịch sử hào hùng, một thời kà vàng son của dân tộc gắn 
với các vua Hùng dựng nước và giữ nước. 


TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Khái niệm về từ; 
- Đặc điểm cấu tạo của từ tiếng Việt. 
- Các kiểu cấu tạo từ. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Từ là gì? 
Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. 
Đặc điểm của từ: 


- Có nghĩa, 


Ví dụ: thầy, giúp, dân, trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở... là những từ 
trong tiếng Việt bởi tất cả đều có nghĩa. 


- Là đơn 0} nhỏ nhất dùng để cấu tạo câu. 


Nhờ đặc điểm này mà ¿ử phân biệt được với đơn vị nhỏ hơn nó là 
tiếng (tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ) và đơn vị lớn hơn nó là cựm từ. 


RỮ 


Ví dụ, tất cả các từ trên có thể được dùng riêng biệt để cấu tạo câu: 

- Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tỉnh, Hổ Tình, Mộc Tình. 

- Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi uà cách ăn ở. 

1. Lập danh sách các £iếng và danh sách các £ừ: 

Danh sách các tiếng: trồng, trọt, chăn, nuôi, ăn, ở, uà. 

Danh sách các từ: thần, dạy, dân, cách, trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở. 

9. Các đơn vị được gọi là ểiếng và từ khác nhau: 

- Đặc điểm về chức năng: 

+ Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. : 

+ Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. 

- Tiếng được coi là một từ khi từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. 
II. Từ đơn và từ phức 


Việc phân loại từ theo cấu tạo ngữ pháp dựa vào số lượng tiếng 
trong từ, chia thành: 


- Từ đơn: là từ chỉ gồm một tiếng 
- Từ phức: là từ gồm hai hay nhiều tiếng. 


Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với 
nhau về nghĩa được gọi là £ừ ghép. Còn những từ gốc có quan hệ láy 
âm giữa các tiếng được gọi là £ừ iáy. 


1. Điển các từ trong câu dẫn ở SGK trang 13 vào bảng phân loại sau: 


Bảng phân loại 


Kiểu cấu tạo từ Ví dụ 


từ, đấy, nước, ta, chăm, nghề, uà, có, 
tục, ngày, Tết, làm 


Từ ghép |echăn nuôi, bánh chưng, bánh giây... 


| Từláy |Róc rách, âm âm, thủ thử.... 


18 


2. Cấu tạo của từ ghép và các từ láy: 
- Giống nhau: Đều là những từ có từ hai hoặc nhiều tiếng trở lên. 
- Khác nhau: Từ ghép là những từ có quan hệ về mặt nghĩa. 
- Từ láy là những từ có quan hệ láy âm. 
B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu 3 yêu cầu: 
- Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào? 
- Tìm từ đồng nghĩa với từ ngưồn gốc. 


- Tìm thêm các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc theo kiểu: con, 
cháu, anh chị... 


a. Để xác định kiểu cấu tạo từ của một từ nào đó, cần tiến hành 
theo các bước sau: 


- Xem xét số lượng tiếng có trong từ. Từ có một tiếng là từ đơn, từ 
có hai tiếng trở lên là từ phức. 


- Nếu là từ phức, cần xem xét đó là từ ghép hay từ láy: 
+ Là từ ghép nếu các tiếng có quan hệ về nghĩa. 
+ Là từ láy nếu các tiếng có quan hệ láy âm. 


Từ đó, có thể xác định từ nguồn gốc, con cháu là từ ghép gồm hai 
tiếng có nghĩa ghép lại với nhau. 


b. Để tìm những từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc, các em có thể: 
- Căn cứ vào cách hiểu về nghĩa của từ. 
- Tra từ điển. 


Từ nguồn gốc có thể hiểu: nguồn:.nơi bắt đầu, nơi phát sinh; gốc: 
cái hoặc nơi từ đó sinh ra, tạo ra cái được nói đến; nguồn gốc: nơi từ 
đó nảy sinh ra. 


TÔ 


Dựa vào đó có thể tìm các từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc trong câu 
trên: nguồn cội, gốc gác, gốc tích... (Các em có thể tìm thêm). 

c. Có thể thấy nguồn gốc, con cháu là các từ ghép gồm hai tiếng có 
nghĩa ghép lại với nhau và chúng ta dễ dàng bắt gặp trong giao tiếp 
hàng ngày. 

Các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc: con cháu, anh chị, ông bà, cô 
đì, chú bác, cậu mợ, chị em... 


9. Bài tập này yêu cầu các em nêu quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ 
ghép chỉ quan hệ thân thuộc. 


Những quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc: 

- Theo giới tính (nam, nữ): anh chị, ông bà, bố mẹ, cậu mợ, chú thím... 

- Theo bậc (bậc trên, bậc dưới): cha anh, anh em, chị em, bác cháu, 
cha con, mẹ con... 

- Theo quan hệ (quan hệ gần, quan hệ xa): cô chú, cậu mợ, dì dượng... 


3. Bài tập này yêu cầu các em xác định các tiếng đứng sau (kí hiệu x) 
trong những từ ghép dẫn ở SGK trang 14 có thể nêu lên những đặc 
điểm gì để phân biệt các thứ bánh với nhau? Hãy nêu ý kiến của em 
bằng cách điển những tiếng thích hợp vào các chỗ trống trong bảng. 


Các tiếng đứng sau như rán, nếp, dẻo, nướng, gối, tôm, tẻ, gai, xốp, 
khúc, khoai trong các từ ghép bánh rán, bánh nếp, bánh dẻo, bánh 
nướng, bánh gối, bánh tôm, bánh tẻ, gánh gai, bánh xốp, bánh khúc, 
bánh bhoai chỉ cách chế biến, chỉ chất liệu, chỉ tính chất hoặc chỉ hình 
dáng của bánh. 


Trên cơ sở đó, các em có thể điển vào chỗ trống như bảng: 


Nêu cách chế biến bánh bánh rán, bánh nướng, bánh cuốn... 


lệo sôi TT bánh nếp, bánh tôm, bánh tẻ, bánh 
ĐỀU HEEIQUA5/U90,CHQIPEUT Lai nợn li tệ, XE hối Ehaf. 


Nêu tính chất của bánh bánh tẻ, bánh xốp... 


| Nêu hình dáng của bánh _ | bánh gối, bánh tai oi... 


20 


4. Bài tập này nêu 2 yêu cầu: 

- Từ láy được in đậm trong các câu dân ở SGK trang 15 miêu tả cái gì? 

- Tìm những từ láy khác có cùng tác dụng ấy. 

Từ láy £hút thít miêu tả tiếng khóc nhỏ và rời rạc, xen với tiếng 
sịt mũi. 

Có thể thay từ láy £hút thứt trong câu đã cho bằng từ láy sựt sử, nỉ non... 

5. Bài tập này yêu cầu các em tìm nhanh các từ láy. 

a. Tả tiếng cười: khanh khách, bhúc khích, ngặt nghẽo, tìm tìm, ha 
hả, hô hố... 

b. Tả tiếng nói: ôm ôm, sang sảng, thủ thỉ, the thé, nhỏ nhẹ, êm ái... 


c. Tả dáng điệu: iom khom, lênh khênh, khúm núm, nghênh ngang, 
khép nép... 


GIAO TIẾP, VĂN BẢN 
VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Mục đích giao tiếp; 
- Khái niệm về văn bản và các kiểu văn bản. 
A, HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt 
1. Văn bản uà mục đích giao tiếp 
Văn bản: 


- Là một chuỗi lời nói miệng hay bài viết có chủ đề thống nhất; 


- Có liên kết. mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để 
thể hiện mục dich giao tiếp. 


a. Trong đời sống, khi có một tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng mà 
cần biểu đạt cho mọi người hay ai đó biết thì cần sử dụng phương tiện 
ngôn ngữ để truyền đạt. 

b. Khi muốn biểu đạt tư tưởng, tình cẩm, nguyện vọng một cách đầy 
đủ, trọn vẹn cho người khác hiểu thì cần sử dụng văn bản để biểu đạt. 


e. Đọc câu ea dao 


Ai ơi giữ chí cho bên 
Dù ai xoay hướng đổi nên mặc qi. 


- Câu ca dao khuyên chúng ta phải kiên tâm, bền lòng không hoang 
mang dao động, thay dối trong cuộc sống. 


- Hai câu 6 và 8 liên kết với nhau tuân theo quy luật gieo vần của 
thơ lục bát: tiếng cuối của câu 6 (bền) bắt vần với tiếng thứ 6 của câu 
8 Grên), nhằm diễn đạt một ý trọn vẹn: không thay dối ý chí trong cuộc 
sống. Từ đó ta thấy, câu ca dao trên được coi là một văn bản. 


d. Lời phát biểu của thầy (cô) hiệu trưởng trong lễ khai giảng năm 
học là một văn bản (văn bản nói) vì nó là một chuỗi lời nói, có chủ đề 
Chủ để của lời phát biểu của thầy (cô) hiệu trưởng thường tổng kết 
các thành tích của năm học cũ và động viên, khuyến khích thầy và trò 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới. 


d. Bức thư em viết cho bạn bè, người thân cũng là một văn bản (văn 
bản viết), bởi vì có chủ để là nêu lên tình hình của em và thể hiện lòng 
quan tâm của em đối với người nhận thư. 

e. Những dơn xin học, bài thơ, truyện cổ tích, câu đối, thiệp mời dự đám 
cưới... đều là văn bản vì chúng đều có mục đích và thể thức nhất định. 


3. Kiểu uăn bản uà phương thức biểu đạt của uăn bản 


Tùy theo mục đích giao tiếp cụ thể mà người ta sử dụng cấc kiểu 
văn bản với các phương thức biểu đạt phù hợp. Có thể chia các phương 
thức biểu dạt sau: 


22 


thức biểu dạt 


—†‡ 


Mục dích giao tiếp 


Ví dụ 


1 |Tự sự 


Trình bày diễn 


biến sự việc 


Truyện 7m Cám, Con Rồng 


lchứu. Tiên... 


Miêu tả 


Tái hiện trạng thái 
sự vật, con người 


Tủ người, tả cảnh,... 


Biểu cảm 


Bày tổ tình cảm, 
cảm xúc 


Nêu ý kiến đánh 


Thơ trữ tình, ca dao trữ tình,... 


Tục ngữ,... 


công vụ 


Thuyêt mình uê đồ uật, hay những| 
đoạn thuyết minh thí nghiệm 
trong các sách khoa học,... 


É” JJMENh Luận, giá, bàn luận 
5 |Thuyêt Giới thiệu đặc 
minh điểm, tính chất, 

[ phương pháp 
6 |Hành chính [Trình bày ý muôn, 


quyết định nào đó, 
thể hiện quyền hạn, 
trách nhiệm giữa 


người với người 


Đơn từ, báo cáo, thông báo, 
|giấy mời... 


II, Đọc - hiểu 


Để xác định dược kiểu văn bản và phương thức biểu đạt phù hợp, 


các em cần căn cứ vào mục đích giao tiếp. 


Trên cơ sở đó, có thể xác định như sau: 


- Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sân vận động của thành phố. 


Phương thức biểu đạt: hành chính - công uụ, 


- Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá. 


Phương thức biểu đạt: tự sự. 


- Tả lại những pha bóng đẹp trong trận đấu. 


Phương thức biểu đạt: miêu tá. 


23 


- Giới thiệu quá trình thành lập và thành tích thi đấu của hai đội. 
Phương thức biểu đạt: thuyết mình. 

- Bày tỏ lòng mến yêu môn bóng đá. 

Phương thức biểu đạt: biểu cẩm. 


- Bác bỏ ý kiến cho rằng bóng đá là môn thể thao tốn kém, làm ảnh 
hưởng không tốt tới việc học tập và công tác của nhiều người. 


Phương thức biểu đạt: nghị luận. 
B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em xác định các đoạn văn dẫn trong 
SGK trang 17. 18 thuộc phương thức biểu đạt nào 


a. Tự sự (có người, có việc, có diễn biến sự việc) 

b. Miêu tả (tả đêm trăng trên sông) 

e. Nghị luận (bàn về điều kiện làm giàu mạnh cho đất nước) 
d. Biểu cảm (thể hiện niềm tự hào của cô gái) 

đ. Thuyết mỉnh (giới thiệu hướng quay của địa cầu) 


2. Bài tập này yêu cầu các em xác định truyền thuyết Con Rồng 
cháu Tiên thuộc kiểu văn bản nào? Vì sao em biết như vậy? 


Truyền thuyết Con Rồng chứu Tiên thuộc kiểu văn bản tự sự vì đã 
trình bày diễn biến của sự việc và nhân vật (Lạc Long Quân, Âu €9). 


24 


Bài 2 


THÁNH GIÓNG 


A2 ơi móng chín tháng tự 
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời. 
Xem lại lý thuyết về truyền thuyết (trang 7) để hiểu toàn diện hơn 
về truyện này 
1. Câu hỏi 1 SGK trang 33 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Thánh Gióng thuộc thể loại truyền thuyết, nghĩa là nằm trong phương 
thức tự sự. Vì vậy, để trả lời câu hỏi trên, phải có kiến thức cơ bản về 
phương thức sáng tác này nói chung và về nhân vật tự sự nói riêng. 


Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này 
dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn dến một kết thúc, thể hiện một ý 
nghĩa. Nhân vật trong văn tự sự là những Rẻ thực hiện các sự việc và 
là kẻ được thẻ hiện trong văn bản. Nhân vật chính đóng vai trò chủ 
yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp 
nhân vật chính thể hiện. 


Ngoài ra có thể dựa vào tiêu để văn bản để xác định nhân vật 
chính trong truyện. 


Đồng thời, phải hiểu thế nào là chỉ tiết tưởng tượng, kì ảo (những 
chỉ tiết miêu tả, xây dựng những hình tượng, sự việc lạ lùng, khó gặp 
trong thực tế). Đọc lướt toàn văn bản để liệt kê những chỉ tiết này. 


b. Gợi ý trả lời 


Trong truyện 7Ðánh Gióng có các nhân vật: Gióng, cha mẹ Gióng 
(vợ chồng ông bà lão nghèo hiếm con), sứ giả, những người dân góp 
gạo nuôi Gióng và theo Gióng giết giặc. Trong đó, Thánh Gióng là 
nhân vật chính được xây dựng bằng rất nhiều chi tiết tưởng tượng kì 
ảo và giàu ý nghĩa. 


Đầu tiên, chúng ta phải xét đến những chỉ tiết kể về sự ra đời và 
tuổi thơ kì lạ của Gióng. 


Sự ra đời của Gióng có đáng đấp sự đầu thai, giáng trần của một 
vị thần được trời phái xuống: Bà mẹ đặt chân mình vào vết chân to 
xem thua kém bao nhiêu, về nhà thụ thai tới 13 tháng (khác thường) 
sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú, lên 3 tuổi mà không biết nói biết 
cười. Kì lạ hơn, đứa trẻ ấy, khi nghe tiếng sứ giả rao tìm người cứu 
nước bỗng bật lên tiếng nói đòi đi đánh giặc. Từ hôm đó, cậu lớn 
nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng 
đứt chỉ... 


Đoạn truyện kể về việc Thánh Gióng ra trận có nhiều chi tiết 
không chỉ kì lạ mà còn giàu ý nghĩa. Đó là việc Thánh Gióng vươn vai 
âu bé biến thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt: hình ảnh ngựa 
sắt phun lửa: chi tiết Gióng nhố bụi tre làng đánh giặc... Những chỉ 
tiết này tạo nên một không khí xung trận hào hùng. 


Cuối cùng, chỉ tiết Gióng bay về trời, những dấu chân ngựa để lại 
nhiều ao đầm liên tiếp là những hình ảnh đẹp, kì ảo, lãng mạn, hoàn 
thiện hình tượng người dũng sĩ cứu nước hùng vĩ, thần thánh. 


3. Câu hỏi 2 SGK trang 22+23 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Phải xác định được vị trí của các chỉ tiết trong văn bản. Đó là 
những chỉ tiết quan trọng, đánh dấu bước phát triển của cốt truyện. 
Có thể liên hệ với lịch sử để hiểu thêm ẩn ý đằng sau chỉ tiết. 


b. Gợi ý trả lời 


Chỉ tiết tiếng nói đầu tiên của chú bé lên ba là tiếng nói đòi đánh 
giặc là một chi tiết đậm chất tưởng tượng. kì ảo. Nó ca ngợi ý thức 
đánh giặc, cứu nước trong hình tượng Gióng, đồng thời cũng để cao 
tỉnh thần tự nguyện giết giặc bảo vệ đất nước của nhân dân. Khi đất 
nước lâm nguy, đến cả đứa trẻ cũng biết vùng lên đánh giặc (chi tiết 
mang tính ước lệ). Có thể liên hệ với chỉ tiết sứ giả rao tìm người tài 
giỏi cứu nước trong toàn đân. Xét ở một tầng nghĩa sâu hơn, Gióng là 
hình ảnh đại diện nhân dân. Đó là đông đảo quần chúng bình thường, 


26 


thầm lạng. gian dị, không nối danh. xưng tên... nhưng khi nước nhà 
bị xâm lăng thì họ ngay lập tức đáp lời kéu gọi, hăng hái, tự nguyện 
đứng lên chiến đấu 


Chỉ tiết Gióng đòi ngựa sắt, roi sát, áo giáp sắt trước hết nhấn 
mạnh vào nét đẹp khác thường của người dũng sĩ. Những phương 
tiện, vũ khí của chàng đã toát lên vẻ dũng mãnh, cứng cói, mạnh mẽ 
(roi sắt, giáp sáU, kì lạ, phi thường (ngựa sắt)... Đó cũng là những 
thành tựu kỹ thuật tối ưu của đất nước vào thời điểm đó (tập hợp 
những thợ rèn giỏi nhất về để rèn vũ khí. Điều này thể hiện quyết 
tâm, sự tập trung toàn lực để bảo vệ bờ cõi Tổ quốc. 


Sau khi gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi, bố mẹ không đủ sức 
nuôi, phải nhờ đến bà con hàng xóm. Mọi người đều vui lòng góp gạo 
nuôi Gióng. Điều này không chỉ cho chúng ta biết lòng yêu thương, 
nhân hậu. tình hàng xóm láng giềng bền chặt vốn là truyền thống tốt 
đẹp của nhân dân ta mà còn thể hiện lòng yêu nước. quyết tâm đánh 
giặc của toàn đân. Ai cũng mong góp phần mình cho đất nước, mong 
Gióng chóng lớn đủ mạnh chiến đấu với giặc ngoại xâm. Chi tiết này 
còn thể hiện: Gióng lớn lên bằng những thức ăn bình dị, mặc những 
thứ vai bình dị của nhân dân. Sức mạnh phi thường của Gióng được 
bất nguồn. nuôi đưỡng từ những điều bình thường nhất. Như thế có 
thể eoi sức mạnh ấy chính là sức mạnh toàn đân, 


Chỉ tiết Gióng vươn vai thành tráng sĩ vào đúng lúc sứ giả mang 
Ắ ¡ sắt đến và giặc đã đến chân núi Trâu. Đó là thời 
g còn, khi vận mệnh đất nước bị đe dọa, chỉ còn trong gang 
tấc. Điều đó thể hiện sự trỗi dậy phi thường, tự gồng mình, biến mình 
thành dũng sĩ của nhân dân (Gióng là biểu tượng của nhân dân), đốc 
toàn lực chiến thắng giặc xâm lăng. 


Qua chỉ tiết này chúng ta cũng hiểu được quan niệm của người 
xưa về người anh hùng: cao lớn, oai phong, có tầm vóc khác thường 
(thân hơn mười trượng - 3,33m. Đây là số liệu mang tính ước lệ, ý nói 
là rất cao). 

Chỉ tiết Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc là một chỉ tiết rất thú 
vị. Đây không hản là chỉ tiết kỳ do (nếu đặt trong hệ thống chỉ tiết 
trong truyện vì với sức mạnh phi thường như Gióng, việc nhổ cả một 
bụi trẻ là dễ hiểu) nhưng lại giàu ý nghĩa. Như vậy, Gióng đánh giặc 


27 


không chỉ bằng những vũ khí tối tân (thời đó), mà bằng cả cây cỏ. 
Hình ảnh cây tre bình đị, quen thuộc, đâu đâu cũng gặp đã trở thành 
vũ khí hữu hiệu giết giặc ngoại xâm tạo một không khi nức lòng chiến 
đấu, nhấn mạnh tỉnh thần muôn người như một, đồng lòng cứu nước 
(đến cả cây có cũng có thể dùng làm vũ khí). 


Hình ảnh Gióng cởi áo giáp sắt để lại, bay thẳng về trời sau khi 
thắng giặc là một hình ảnh tuyệt đẹp về người anh hùng cứu nước 
không đợi trả ơn. coi đó là sứ mệnh của bản thân mình. Để Gióng bay 
về trời nghĩa là người nghệ sĩ đân gian đã bất tử hóa. thần thánh hóa 
Gióng, biên hình ảnh hào hùng lãng mạn ấy tró thành biểu tượng. 
Đồng thời, cùng có thể hiểu Gióng chính là nhân dân mà không là một 
ai cụ thể, Đánh giặc xong rồi, những người anh hùng áo vải ấy trở lại 
với cuộc sóng đời thường. thầm lặng, bình dị, không đòi hỏi công lao. 


Lời giải thích: những uết chân ngựa nay thành những hồ ao liên 
tiếp vừa là sự khẳng định tính chất phi thường, lớn lao của hình tượng 
Gióng vừa có ý nghĩa xác dịnh đấu tích của người anh hùng. Những 
"bằng chứng hiển hiện" kì ảo ấy làm câu chuyện vừa thực, vừa ảo, làm 
hình tượng Gióng tuy đã được bất tử hóa, thần thánh hóa, vẫn rất 
thực, rất gần gũi (vì gắn với những địa danh thực, có những dấu vết 
lưu lại), nhờ thế, truyện có sức hấp dẫn lạ kì. 


e. Mở rộng kiến thức 


Ngày nay, trong hội Gióng, người ta vẫn tổ chức thi nấu cơm, bắt 
Cá, Tước r át... Đó chính là những hình thức thể hiện sự trân 
trọng, sự tôn vinh của nhân dân ta đối với người anh hùng dân tộc. 


Hội Gióng ngày nay diễn ra ở cả ba địa điểm có liên quan đến 
huyền tích Gióng. Đó là làng Phù Đổng bên bờ sông Đuống (quê 
hương Gióng): núi Trâu Cầu (nay thuộc Quế Võ - Bác Ninh), nơi 
Gióng đánh thắng giặc Ấn và núi Sóc (nay là vùng đất trước núi Tam 
Đảo). nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. 


3. Câu hỏi 3 SGN trang 23 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Đẹc lại phần Gh¿ nhớ trong SGK, đối chiếu phần tổng kết đó vào 
văn bản, tìm ra những chỉ tiết thể hiện ý nghĩa ấy để hiểu sâu sắc vẻ 
đẹp của hình tượng Thánh Gióng. 


28 


b. Gợi ý trả lời 


Hình tượng Thánh Gióng là biểu tượng cua nhân dân ta trong công 
m. Đó là đông đảo quần chúng luôn 
ý thức đốc hết sức mình báo ất nước. Họ là nhân dân vô danh, 
không màng danh lợi, khi đất nước lâm nguy, đồng lòng, đoàn kết 
chiết: đấu cho tới buổi thanh bình. 


cuộc chiến ( chống giặc ngoại x 


Cũng có thể hiểu Thánh Gióng là đại điện cho lớp người tuổi trẻ tài 
cao, những cá nhân xuất sắc của đất nước mà mỗi thời đại đều xuất 
hiện và còn lưu đanh sử sách. 


1a hình tượng Gióng chúng ta cũng hiểu rõ ước mơ, quan niệm 
của người xưa về người anh hùng: không chỉ có tầm vóc, sức mạnh phi 
thường mà còn có phẩm chất cao đẹp: không màng đến việc trả công. 
Và người anh hùng đó xuất thân từ tầng lớp nhân dân bình dị, là con 
của những bà mẹ nghèo. lớn lên cũng bằng khoai sắn nhân dân... Đó 
có lẽ là hình tượng buổi đầu, đẹp để, trong sáng nhất đại diện cho 
người anh hùng áo vai trong lịch sử cũng như trong văn học sau này. 


e, Mở rộng kiến thức 


Coi Thánh Gióng là một biểu tượng, có thể dễ dàng tìm thấy những 
hóa thân của Gióng trong những nhân vật lịch sử thật. Đó là những 
vị anh hùng có tuổi thơ nghèo, xuất thân dân dã như Đinh Bộ Lãnh, 
Lê Hoàn, Nguyễn Huệ... Đó là những thanh niên trẻ tuổi sớm có ý 
thức trách nhiệm với Tổ quốc như Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão... 


Không phải ngẫu nhiên hội thi thể dục thể thao cho lứa tuổi thiếu 
niên được lấy tên là Hội khoẻ Phù Đøng. Đó là niềm mong ước, hí 
vọng, tin tưởng đặt vào thế hệ tương lai của đất nước khỏe khoắn, 
lành mạnh. Đó là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống đáng tự hào 
của dân tộc ta. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 33 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Cần phải xác định đây là tìm sự liên quan, không phải là sự 
giống nhau. Truyền thuyết không phải chính sử mà là đã sử, mang 


29 


nhiều yếu tố kì ảo. Những nhân vật, sự kiện trong truyền thuyết 
đã được thần thánh hóa và mang tính biểu tượng rất cao. Cần liên 
hệ ến thức văn học một cách hợp lý để trả lời 


câu hỏi này. 


ến thức lịch sử và 


b. Gợi ý trả lời 


Mặc dù ngày nay, người ta vẫn nhắc đến Thánh Gióng qua lễ hội 
Gióng, đền thờ Gióng... nhưng đọc truyện. có lẽ không ai lại tin trong 
lịch sử từng có một vị anh hùng vươn vai từ đứa trẻ lên ba thành 
trắng sĩ, một mình đẹp tan quân giặc. Tuy nhiên, có lẽ Thánh Gióng 
gắn với một sự thật lịch sử là cuộc xâm lược của giặc Ân vào bờ cõi 
nước ta. Rộng hơn còn là truyền thống đánh giặc cứu nước của nhân 
đân ta qua bao thời đại. Suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Việt Nam 
đã nhiều lần đứng lên chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Trong 
những cuộc chiến đấu kiên cường đó, đã xuất hiện nhiều vị anh hùng 
tài năng xuất chúng, lãnh đạo dân ta kháng chiến. Phải có những cơ 
sở rất thực ấy, người nghệ sĩ dân gian mới có thể xây dựng được hình 
tượng Thánh Gióng, một người anh hùng cứu nước lớn lao, đẹp đẽ, hào 
hùng đến vậy. Đó vừa là biểu tượng sức mạnh toàn dân, vừa là lòng 
cảm phục, kính trọng đối với những vị anh hùng eụ thể có những nét 
gần gũi với hình tượng Thánh Gióng mà ở câu 3, phần mở rộng có 
nhắc đến. Cả hai ý nghĩa đó hòa vào nhau, được nâng cao, hình tượng 
hóa, thần thánh hóa đến độ Gióng không còn là người anh hùng nữa 
mà đã trỏ thành một vị thần trong "Tứ bất tử" của dân tộc Việt Nam. 
Thánh Gióng đã là hình tượng được xây dựng trên cơ sở ý nguyện, 
mong ước của nhân đân về một vị anh hùng chống giặc bách chiến 
bách thắng. Ước mơ đó, ý nguyện đó cũng chính là một sự thật trong 
hoàn cảnh luôn luôn phải chiến đấu với giặc ngoại xâm để giữ nước 
của dân tộc Việt Nam. 


TỪ MƯỢN 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 

- Thế nào là từ mượn (Đặc biệt là từ Hán ViệU: 

- Bước đầu biết cách sử dụng Lừ mượn trong học tập và giao tiếp. 
A. HƯỚNG DÂN TÌM HIỂU BÀI 
1. Từ thuần Việt và từ mượn 


Ngoài từ thuần Việt là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra, 
chúng ta còn có từ mượn. 


Từ mượn là: 
- Nguồn gốc: những từ vay mượn từ tiếng nước ngoài. 


- Chức năng: biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm... mà 
tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. 


Ví dụ: độc lập, tự do, giai cấp... 
Bộ phận từ quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán 
Ví dụ: nghĩa uụ, phục 0ụ, kinh tế. mĩ thuật... 


Ngoài ra, tiếng Việt còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác như: 
tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga... 


+ Tiếng Pháp: xè phòng, ga... 

+ Tiếng Anh: mứt tỉnh, tỉ 0i, ra-đi-6, in-t0-nót... 
+ Tiếng Nga: xô iết... 

Đặc điểm cách viết: 


+ Các từ mượn đã được Việt hóa thì viết như từ thuần Việt. 


+ Những từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn, nhất là những từ 
gồm trên hai tiếng, ta nên dùng gạch nối để nối các tiếng với nhau. 


31 


1. Dựa vào chú thích ở bài Thánh Gióng, hãy giải thích các từ 


trượng, tráng sĩ trong câu đẫn ở SGK trang 24. 


Ề " 2, 
- Trượng: đơn vị do, bằng 10 thước Trung Quốc (bằng 3,33 mét); 
đây hiểu là rất cao. 


- Tráng sĩ: người có sức mạnh cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay 
làm việc lớn (rứng: khoẻ, to, cường tráng; sĩ: người trí thức thời xưa 
và những người được tôn trọng). 


9, Các từ trượng, tráng sĩ có nguôn gốc từ tiếng Hán. 
3. Trong các từ đã cho: 


- Những từ được mượn từ tiếng Hán: sứ giả, giang sơn, gan, buôm, 
điện, bơm. 


- Những từ mượn từ tiếng Anh: # 0ù, mứt tình, ta-t0-nót. 

- Những từ mượn từ tiếng Pháp: xà phòng, ra-đi-ô, ga. 

- Từ mượn từ tiếng Nga: xô 0iết. 

4. Nhận xét về cách viết các từ mượn trên: 

Các từ mượn đã được Việt hóa thì viết như từ thuần Việt: sứ giỏ, t¡ 
0i, xà phòng, mít tình, gan, điện, øa, bơm, xô 0iết, giang sơn. 

Các từ mượn chưa được Việt hóa hoàn toàn thì dùng dấu gạch nối 
nối các tiếng: ra-di-ô, in-td-nét. 
II. Nguyên tắc mượn từ 

Mượn từ là một cách làm giàu tiếng Việt. Tuy vậy, để bảo vệ sự 


trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, không nên mượn từ nước ngoài một 
cách tùy tiện 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu 2 yêu cầu: 


- Xác định các từ mượn có trong những câu dẫn ở SGK trang 28. 


32 


- Các từ mượn đó được mượn của ngôn ngữ nào. 
Để nhận diện từ mượn, cần phải chú ý vào một số đặc điểm sau: 


- Nếu là từ mượn tiếng Hán, thì các tiếng trong từ ghép không thể 
dùng độc lập đề tạo cầu. 


- Nếu là từ mượn của tiếng Anh. Pháp, Nga... thì giữa các tiếng có 
từ nối. 


Dựa vào đặc điểm này, có thể xác định được như sau: 


a. Cáo từ có nguồn gốc tiếng Hán: bà, 0ô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, 
sính lễ. 


b. Các từ có nguồn gốc tiếng Hán: linh đình, gia nhân. 


c. Các từ có nguồn gốc tiếng Hán: chủ, ông, nhạc, quyết định, 
lãnh địa. 


Các từ có nguồn gốc tiếng Anh: (nhạc) pốp, Mai-cơn Giắc-xơn, in- 
tơ-nót. 


2. Bài tập này yêu cầu các em xác định nghĩa của từng tiếng tạo 
thành các từ Hán Việt dẫn ở SGK trang 26. 


Để làm được bài tập này, cần phải: 

- Xác định yếu tố chung và nghĩa của chúng. 

+ Tìm hiểu nghĩa của từng yếu tố riêng biệt. 

Từ đó, có thể xác định được như sau: 

a. Khán giả: người xem; thính giả: người nghe; độc giả: người đọc 
Ba từ này đều chung một yếu tố: giđ: chỉ người, 

Vậy: khán: xem; thính: nghe; độc: đọc, 


b. Yếu điểm: điểm quan trọng; yếu lược: tóm tắt những điều quan 
trọng; yếu nhân: người quan trọng. 


Ba từ này đều có chung một yếu tố: yếu: quan trọng, 


33 


Vậy: điểm: điểm; lược: tóm tắt; nhân: người 
3. Bài tập này yêu cầu các em kể một số từ mượn. 


a. Tên các đơn vị đo lường: mớt, ki lô mét, xen tỉ mớt, gam, k¡ lô 
gam... 


b. Tên một số bộ phận của chiếc xe đạp: ghi đông, pê đan, gác 
ba ga... 


e. Tên một số đồ vật: ra - đi - ô, ti-ui, xoong... 
4. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 
- Xác định các từ vay mượn trong các cặp từ dẫn ở SGK trang 26. 


- Những từ vay mượn đó dùng trong những hoàn cảnh nào, với 
những đối tượng giao tiếp nào? 


a. phôn 
b. fan 
c. nỗ ao 


Chỉ nên dùng từ phôn, fwn khi giao tiếp với bạn bè (từ nốe ao có thể 
dùng rộng rãi hơn) nhưng người nghe phải là người hiểu biết nghĩa 
của các từ dó. 


TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Mục đích giao tiếp của tự sự; 
- Khái niệm về phương thức tự sự trên cơ sở hiểu được mục đích 


giao tiếp của tự sự và bước đầu biết phân tích các sự việc trong tự sự. 


34 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Đặc điểm chung và ý nghĩa cúa phương thức tự sự 


Tự sự là phương thức trình bày một chuồi các sự việc, sự việc này 
dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một 
ý nghĩa. 


“Tự sự giúp người kể giải thích sự việc. tìm hiểu con người, nêu vấn 
đề và bày tỏ thái độ khen, chê. 


IL Đọc - hiểu 


1. a) Gặp các trường hợp nêu trong SGK, khi người nghe muốn biết 
một câu chuyện, một nhân vật, một sự việc nào đó thì người kể phải 
nói rõ câu chuyện đó, nhân vật đó. sự việc đó. 


b) Nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người kể phải 
kể được những việc làm tốt của Lan, cách đối xử tốt của Lan với bạn 
bè trong học tập và trong sinh hoạt... Có như thế người nghe mới hình 
dung, hiểu được Lan là người bạn tốt. 


- Còn nếu kể về việc An thôi học mà không liên quan tới việc thôi 
học của An thì câu chuyện không có nghĩa, vì người nghe không tìm 
được mối liên hệ giữa sự việc được nêu với mục đích của người nói. 


2. Truyện Thánh Gióng là một văn bản tự sự, cho ta biết nhiều 
sự kiện: 


- Sự ra đời của Thánh Gióng 
+ Hai vợ chồng ông lão muốn có con 
+ Bà vợ ướm chân lên vết chân và thụ thai mười hai tháng 


+ Đứa bé lên ba nhưng không biết nói, biết cười, không biết đi, đặt 
đâu nằm đấy 


- Thánh Gióng nhận lời đi giết giặc 
- Thánh Gióng lớn nhanh như thổi 


- Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ 


35 


-*Thánh Gióng xông pha giết giặc 

- Roi sắt gẫy, Thánh Gióng nhổ tre ven đường 

- Thánh Gióng đánh tan giặc và cùng ngựa sắt bay lên trời 

- Vua lập đến thờ tưởng niệm người anh hùng cứu nước. 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Trong truyện này, phương thức tự sự được thể hiện bằng các sự 
việc được trình bày thành chuỗi như sau: 

Việc ông già đẫn xong củi dẫn đến việc ông phải phải mang về. Việc 
mang củi đi%a, dẫn đến việc ông già kiệt sức và thốt ra lời nói tỏ ý 
mong muốn Thần Chết mang lão đi. 

Thần Chết xuất hiện khiến lão già sợ hãi và lại nói: muốn nhờ 
Thần Chết nhấc hộ lão bó củi lên. 

Ý nghĩa cửa truyện: dù trong hoàn cảnh khó khăn nào con người 
vẫn muốn được sống. 

2. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 

- Xác định bài thơ Sa bấy có phải tự sự không? Vì sao? 

- Rể lại câu chuyện đó bằng miệng. 

Cần lưu ý các chỉ tiết sau: 

- Bé Mây và mèo con rủ nhau đánh bẫy chuột nhắt bằng cách 


dùng cạm sắt trong đó có cá nướng ngon dùng để làm môi nhử. Bé 
Mây và mèo con chắc mẩm lũ chuột ngu ngốc và tham ăn chắc chắn 
sẽ mắc bãy. b 

- Sáng hôm sau, khi xuống bếp, bé Mây thấy bẫy sập nhưng không 
thấy con chuột nào cả, cá cũng không còn, chỉ thấy mèo con đang nằm 
ngủ trong buồng. 


3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Xác định hai văn bản Huế: Khai mạc trại điêu khắc quốc tế lần 
thứ ba và Người Âu Lạc đánh tan quân xâm lược có nội dung tự sự 
không? Vì sao? 


36 


- Tự sự ở đây có vai trò như thế nào? 


Văn bản Huế: Khai mạc trại điệu khác quốc tế lần ba có nội dụng 
tự sự vì nó kể lại sự việc: thời gian khai mạc, các thành phần tham 
gia, thời gian bế mạc, mục đích của trại. 


b. Văn bản Người Âu Lạc đánh tan quân Tển xâm lược có nội dung 
tự sự vì nó kể lại quá trình người Âu Lạc đánh tan quan Tần. 


- Thời gian quân Tần sang xâm lược, lực lượng của quân Tần. 


- Người Âu Lạc chống lại quân Tần: phương pháp đánh lâu dài, 
"vườn không nhà ống". Thục Phán là người tài giỏi và được chọn 
làm thủ lĩnh. Quân Tần bị đánh trả và bị tiêu hao lực lượng. Qua 
nhiều năm chiến đấu, quân Tần đã phải rút quân và người Âu Lạc 
giành lại được độc lập. 


4. Bài tập này yêu cầu các em kể câu chuyện để giải thích vì sao 
người Việt Nam tự xưng là con Rồng, cháu Tiên. 


Tổ tiên người Việt xưa là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân 
thuộc nồi rồng, con trai thần Long Nữ kết duyên cùng Âu Cơ thuộc 
dòng họ Thần Nông, giống Tiên ở vùng núi cao phương Bắc. Sau đó, 
Âu Cơ có mang và đẻ ra một bọc trăm trứng, trăm trứng nở ra một 
trăm người con. Lạc Long Quân vốn quen ở dưới nước, nên đã cùng 
Âu Cơ chia năm mươi người con xuống biển, năm mươi người con lên 
rừng. Người con trưởng được chọn làm vua, gọi là Hùng Vương, đóng 
đô ở Phong Châu. Biết ơn và tự hào về dòng giống của mình, người 
Việt tự xưng là con Rồng, cháu Tiên 


5. Trong cuộc họp lớp đầu năm Giang để nghị bầu Minh làm lớp 
trưởng. Bạn Giang nên kể tóm tắt một vài thành tích của bạn Minh 
để mọi người trong lớp biết bạn Minh là người "chăm học, học giỏi, và 
thường giúp đỡ bạn bè". 


37 


Bài 3 


SƠN TINH, THỦY TINH 


Đọc lại lý thuyết về truyền thuyết (trang 7). 
1. Câu hỏi 1 SGK trang 33 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại toàn văn bản, xem các chú thích để hiểu nội dung thông tin, 
từ đó theo đõi sự phát triển của sự việc mà chia đoạn. 


Có thể dựa vào chính nội dung văn bản cung cấp (Hùng Vương thứ 
18) để xác định thời đại lịch sử mà truyện có liên quan đến. Ngoài ra, 
liên hệ với lịch sử để xác định rõ mối liên hệ giữa sự thật lịch sử với 
lịch sử trong truyền thuyết (dã sử). 


b. Gợi ý trả lời 


€ó thể chia truyền thuyết Sơn Tĩnh, Thủy Tỉnh làm 3 đoạn. Đoạn 
1 từ "Hùng Vương thứ 18... mỗi thứ một đôi": giới thiệu nguồn gốc, tài 
năng của Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh và việc vua Hùng kén rể. Đoạn 2 "Hôm 
sau... đành rút quân": kể về việc Sơn Tỉnh, đem lễ vật đến trước đã 
lấy được Mị Nương và cuộc giao tranh giữa hai vị thần. Phần còn lại 
"Từ đó... rút quân về", đoạn 3: kể về sự trả thù hàng năm của Thủy 
Tỉnh và sự chiến thắng của Sơn Tình. 


Truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh gắn với thời đại các vua Hùng, cụ thể 
là Hùng Vương thứ mười tám. 
é, Mở rộng kiến thức 

Lưu ý, truyền thuyết luôn có xu hướng lịch sử hóa thời gian của câu 
chuyện. Thực chất, truyền thuyết không phải là chính sử. Do vậy, không 
nên hiểu chỉ tiết "Hùng Vương thứ mười tám" một cách máy móc. Đây 
là mốc thời gian ước lệ, gắn với thời đại các vua Hùng nói chung. 


Nếu không có chỉ tiết này, Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh gần với thần thoại 
hơn. Vì lẽ đó, có người coi đây là một thần thoại đã được lịch sử hóa. 


38 


Theo Đại Việt sử hý toàn thư thì Hùng Vương là con trai Lạc Long 
Quân, đóng đô ở Châu Long (vùng Lâm Thao - Phú Thọ ngày nay - 
nơi có đặt đền Hùng Vương). Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là 
nước Văn Lang, vua các đời đều gọi là Hùng Vương cả. Vì thế mới có 
tên gọi Hùng Vương thứ sáu (truyền thuyết Thánh Gióng), Hùng 
Vương thứ mười tám (Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh)... 


3. Câu hỏi 9 SGK trang 34 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại văn bản, xem chú thích để xác định các nhân vật trong 
truyện. Trong truyện, những nhân vật nào được chú ý miêu tả nhiều 
nhất, gắn với toàn bộ tiến trình diễn biến của câu chuyện? Tìm ra chỉ 
tiết kì ảo. Chú ý tiêu để văn bản bởi vì đó thường là điểm mà tác giả 
muốn nhấn mạnh thể hiện. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyền thuyết Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh, nhân vật chính là Sơn 
Tỉnh và Thủy Tinh. Những nhân vật này được miêu tả bằng rất nhiều 
chi tiết nghệ thuật tưởng tượng kì ảo đặc sắc. Cả hai đều là những vị 
thần tài cao, nhiều phép lạ, không phải người phàm trần. Tài năng 
của hai người được thể hiện trong cuộc so tài để cầu hôn Mị Nương và 
trong cuộc giao tranh quyết liệt sau khi Sơn Tỉnh đã rước được Mị 
Nương về làm vợ. Sơn Tỉnh thì "vẫy tay về phía Đông, phía Đông nổi 
cồn bãi; vẫy tay về phía Tây, phía Tây mọc lên từng dãy núi đổi". 
Thần dùng phép lạ, bốc đổi, đời núi, dựng thành, chặn dòng nước lũ, 
nước dâng đến đâu đổi núi cao lên đến đó... Thủy Tinh cũng không 
kém phi thường. Thần "gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về"; làm giông 
bão, rung chuyển đất trời... 


Những chỉ tiết nói về tài năng kì lạ của hai vị thần được đặt trong 
thế đối sánh nhau, bổ sung cho nhau, làm nổi bật nhau lên. 


Tài năng của Thủy Tỉnh càng được nhấn mạnh thì chiến thắng cuối 
cùng của Sơn Tinh càng lừng lẫy, hiển hách. 


Những chỉ tiết mang màu sắc kì ảo làm cuộc giao tranh được dựng 
lên như một bức tranh hoành tráng, đẹp đẽ và vượt ra khỏi tầm của 


39 


con người bình thường. Đây cũng chính là điểm phi thường, chỗ nâng 
các nhân vật lên tầm các hình tượng biểu trưng. 


Thủy Tĩnh là hiện thân của các hiện tượng mưa gió, bão lụt triển 
miên, có tính chất định kì hàng năm. Người xưa đã hình tượng hóa 
sức nước, bão lũ trở thành kẻ thù truyền kiếp của con người. 


Tương ứng với ý nghĩa đó, Sơn Tỉnh là biểu tượng của sức mạnh 
chống thiên tai lũ lụt. Chiến công của Sơn Tỉnh là chiến công của ông 
cha ta xưa trong việc đắp đê sông Hồng, sông Đà chắn dòng nước lũ. 
Nhưng trên hết, chiến công đó đã được thần thánh hóa, trở thành 
hình tượng một vị thần kì điệu, có khả năng bách chiến bách thắng. 
Với ý nghĩa này, hình tượng Sơn Tỉnh đã cụ thể hóa ước mơ chiến 
thắng, chỉnh phục thiên nhiên của người xưa. Họ gửi gắm ước nguyện 
vào một hình tượng vô cùng đẹp đẽ, phi thường, có tầm vóc lớn lao. 


Những chỉ tiết kì ảo, bay bổng, lãng mạn về Sơn Tĩnh, Thủy Tĩnh 
và cuộc giao tranh giữa hai thần đã thể hiện trí tưởng tượng phong 
phú của người xưa, đồng thời toát lên ước mơ chế ngự thiên tai lũ lụt 
của cha ông ta trong thời đại các vua Hùng. 


e. Mở rộng kiến thức 


Tản Viên là hình ảnh một thủ lĩnh quân sự của nước Văn Lang: lao 
động và chiến đấu, mưu trí đũng cảm, gắn bó với nhân dân và đất 
nước, đoàn kết mọi người. Trong đời sống hàng ngày, Tản Viên là một 
người như trăm ngàn người lao động bình thường như kiếm củi, đốn 
gỗ nuôi thân, nhưng khi chống lại Thủy Tinh, Tân Viên trở thành 
người khổng lỗ gánh đất đá đắp thành núi chắn luồng nước của Thủy 
Tỉnh. Cây gậy đầu sinh, đầu tử của Tản Viên là một ý niệm về sống 
chết, về sự hình thành và sự phá hoại, cũng có thể đó là biểu hiện của 
chủ nghĩa nhân đạo và sự trừng trị chính đáng chống lại cái xấu. 


(Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương, 1972) 
3. Câu hỏi 3 SGK trang 34 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 
Xem lại phần Gh¿ nhớ trong SGK. Có thể liên hệ với truyện Thánh 


Gióng đã học để hiểu thêm về ý nghĩa của truyền thuyết này. 


40 


b. Gợi ý trả lời 


Truyền thuyết Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh trước hết là lời giải thích về 
hiện tượng lũ lụt hàng năm. Người xưa thường giải thích những hiện 
tượng mình chưa biết, chưa đ khiển được bằng cách thần thánh 
hóa nó, gán cho nó một nguồn gốc kì bí. Ỏ đây có một điểm thú vị là 
bên cạnh việc sáng tạo, tưởng tượng ra hình tượng hai vị thần, truyện 
còn đưa ra lí do cuộc giao tranh của họ là để tranh giành một người 
con gái. Một hiện tượng tự nhiên khác nghiệt đã được giải thích một 
cách lãng mạn như thế. 


Cũng chính lí do lãng mạn ấy, hình tượng Sơn Tỉnh trở nên đẹp đẽ 
vô cùng. Đó không chỉ là vị thần tài giỏi, chiến thắng cái xấu, cái ác, 
cái phá hoại mà còn là chàng trai trẻ tuổi chiến đấu vì tình yêu. Thông 
qua hình tượng kì vĩ ấy, người dân chắc hắn gửi gắm vào đó ước mơ 
tha thiết về một sức mạnh chiến thắng, chế ngự thiên tai (cũng như 
họ gửi gắm ước mơ có một vị anh hùng chống giặc như Thánh Gióng). 


Như „ Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh là câu chuyện tưởng tượng kì ảo, 
giải thích. hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh, ước mong của người 
Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao 
dựng nước của các vua Hùng. 


NGHĨA CỦA TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Nghĩa của từ; 
- Một số cách giải thích nghĩa của từ. 

A. HƯỚNG DẦN TÌM HIỂU 

1. Nghĩa của từ là gì? 


Nghĩa của từ là nội dung (sự vật. tính chất, hoạt động, quan hệ...) 
mà từ biểu thị. 


41 


Chú thích nghĩa của từ gồm hai bộ phận: phần từ được chú thích 
và phần chú thích nghĩa của từ. Phần chú thích nghĩa của từ là phần 
nêu lên nghĩa của từ. 


Ví dụ: Äfướp đáng: Cây thân leo, quả trông như quả mướp, nhưng 
vỏ sần sùi, có vị đẳng, dùng làm thức ăn hoặc làm thuốc. 


Như vậy, mướp đắng là phần được chú thích; cây thân leo... làm 
thuốc là phần chú thích nghĩa của từ hay đây chính là phần nêu lên 
nghĩa của từ. 


1. Mỗi chú thích dẫn ở SGK trang 35 gồm hai bộ phận: 
- Phần từ được chú thích: đập quán, lẫm liệt, nao núng. 


- Phần chú thích nghĩa của từ: thói quen... làm theo; hùng dũng, 
oai nghiêm; lung lay... mình nữa. 


Trong chú thích, bộ phận thứ hai nêu lên nghĩa của từ. 


9. Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình dẫn ở SGK 
trang 35. 


II. Cách giải thích nghĩa của từ 
Có hai cách chính giải thích nghĩa của từ: 
- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 


Để làm được điều này, các em cần tham khảo cách giải thích của 
từ điển để tìm ra cho mình cách giải thích ngắn gọn và rõ ràng. 


Ví dụ: 


Tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tệc...) 
được hình thành từ lâu trong dời sống, được mọi người làm theo. 


- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa uới từ cần được 
giải thích. 
Ví dụ: 


- lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm 


- ao nứng: lụng lay, không vững lòng tín ở mình nữa. 
1. Đọc lại các chú thích đã dẫn ở phản Ï 
9. Trong mỗi chú thích trên, nghĩa cúa từ đã được giải thích như sau: 


- Nghĩa của từ áp quán được giải thích theo cách trình bày khái 
niệm mà từ biểu thị. 


- Nghĩa của từ /ểm liệt được giải thích theo cách đưa ra từ đồng 
nghĩa với từ /đm /iệt. 


- Nghĩa của từ nơo núng được giải thích theo cách đưa ra những từ 
trái nghĩa với từ nưo núng. 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em xác định môi chú thích ở sau các văn 
bản đã học giải nghĩa từ theo cách nào. 


Để nhận ra mỗi chú thích giải nghĩa theo cách nào thì các em cần 
xem xét phần giải thích có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa không. 
Nếu có thì đó là cách giải thích dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa; nếu 
không thì đó là cách giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ 
biểu thị. 


Cần chú ý 
hai loại trên. 


có những phần giải thích sử dụng đan xen, phối hợp cả 


Ví dụ: chú thích trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh 


- Cầu hôn: xin dược lấy làm vợ (cầu: tìm, kiếm, xin; hôn: lấy vợ, lấy 
chồng) 


Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 


- bạc hầu: chức danh chỉ các vị quan cao nhất giúp vua Hùng trông 
COI VIỆC HƯỚC. 


Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 


- Phán: truyền bảo (từ được dùng khi người truyền bảo là vua chúa, 
thần linh, cũng có thể là người bề trên nói với người dưới). 


43 


Giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa. 

- Sính lễ: lễ vật nhà trai đem đến nhà gái để xin cưới. 

Giải thích theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

- Tâu: thưa trình (từ dùng khi quan, dân nói với vua chúa, thần 
linh) 

Giải thích theo cách dùng từ đồng nghĩa. 


2. Bài tập này yêu cầu các em điển các từ học hói, học tập, học 
hành, học lôm vào chỗ trống trong những câu dẫn ở SGK trang 36 cho 
phù hợp. 


Các từ đã cho đều chung yếu tố học. Vì vậy, để tìm hiểu ý nghĩa của 
các từ, cần phải xác định nghĩa của các yếu tố đứng sau: 


- hỏi: nói ra điều mình muốn người ta cho mình biết với yêu cầu 
được trả lời. 


- tâp:làm đi làm lại nhiều lần cho quen, cho thạo. 

- hành: thực hành. 

Dựa vào ý nghĩa của các yếu tố đó, các em có thể điển như sau: 
- học tập: học và luyện tập để có hiểu biết, có kĩ năng. 


- học lỏm: nghe hoặc thấy người ta rồi làm theo, chứ không được ai 
trực tiếp dạy bảo. 


- học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập. 


- học hành: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói 
một cách khái quát). 


3. Bài tập này yêu cầu các em điển các từ frưng gian, trung niên, 
trung bình vào chỗ trống cho phù hợp. 


Tương tự như bài tập 3, các em cần phải tìm hiểu nghĩa của các yếu 
tố sau: 


- trung: ö vào khoảng giữa 


- gian: phần giới hạn 


44 


- “iên: năm 
- 2nh: ngang nhau. 
Trên cơ sở đó, các em có thể điển như sau: 


- rung bình: ö vào khoảng giữa trong bậc thang dánh giá, không 
khá cũng không kém, không cao cũng không thấp. 


- rung gian: ö vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai 
giai đoạn, hai sự vật. 


- trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già. 


4. Bài tập này yêu cầu các em giải thích các từ dẫn ở SGK trang 36 
theo những cách đã biết. 

Các em căn cứ vào hai cách giải thích đã học là giải thích theo cách 
trình bày khái niệm mà từ biểu thị hoặc giải thích theo cách dùng từ 
đồng nghĩa, trái nghĩa. Đồng thời các em có thể tham khảo thêm cách 
giải thích trong từ điển. 

Có thể tham khảo cách giải thích sau: 

- giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước. 

- rung rình: chuyển động qua lại nhẹ nhàng, liên tiếp. 

- hèn nhát: không dũng cảm, thiếu can đảm, đáng khinh bỉ. 


5. Bài tập này yêu cầu các em đọc truyện Thế thì không mất và cho 
biết giải nghĩa từ zmất như nhân vật Nụ có đúng không? 


Từ mất có nhiều nghĩa: 1. Không còn thuộc về mình nữa, mất tiên, 
mất uí. 9. Không có, không thấy, mất liên lạc. 3. Không có ở mình nữa, 
mất tự nhiên. 


“Theo cách hiểu của nhân vật Nụ: mất là biết nó ở đâu nhưng không 
thể lấy được, để bào chữa cho việc đánh rơi cái ống vôi của cô chủ 
xuống sông (ở đây mất phải được hiểu theo nghĩa 1: không thuộc về 
mình nữa vì nó đã ở dưới lòng sông, không thể lấy lại được). 


Như vậy, cách hiểu từ mế của nhân vật Nụ trong trường hợp này 
là không đúng. 


4õ 


SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT 
TRONG VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 

- Vai trò của các yếu tố sự việc và nhân vật trong văn tự sự; 

- Ý nghĩa của các yếu tố sự việc và nhân vật trong văn tự sự; 
;ếu tố khi đọc hay kể một câu chuyện. 


- Chỉ ra và vận dụng các 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU 


I. Đặc điểm của sự việc trong văn tự sự 


Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: thời gian, 
địa điểm, nhân vật, eó nguyên nhân, diễn biến, kết quả... 


Trong văn tự sự, phải có sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự 
việc cao trào và sự việc kết thúc. 


Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao 
cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu dạt. 


Sự việc và chỉ tiết trong văn tự sự được lựa chọn phải phù hợp với 
chủ để và tư tưởng muốn biểu đạt. 


1. Các sự việc trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tình: 

(1 Vua Hùng kén rể. 

(2) Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh đến cầu hôn. 

(3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể. 

(4) Sơn Tỉnh đến trước, được vợ. 

(5) Thủy Tỉnh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tỉnh. 


(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cù#g Thủy Tỉnh thua, 
rút về. 


46 


Œ7) Hằng năm Thủy Tỉnh lại đâng nước đánh Sơn Tỉnh, nhưng 
đều thua 


“Trong đó: 
- 8ự việc khởi đầu: (1) 
- Sự việc phát triển: (3) 


- Sự việc cao trào: (4 - 5) 


- Sự việc kết thúc: (7) 


Sự việc vua Hùng kén rể là nguyên nhân dẫn đến việc Sơn Tỉnh, 
Thủy Tỉnh đến cầu hôn. Việc Sơn Tỉnh, Thủy Tinh đến cầu hôn là 
nguyên nhân dẫn đến việc vua Hùng ra điều kiện chọn rể. Việc vua 
Hùng ra điều kiện chọn rể là nguyên nhân dẫn đến việc Sơn Tỉnh đến 
trước, được vợ còn Thủy Tỉnh đến sau. Việc Sơn Tỉnh đến trước, được 
vợ là nguyên nhân dẫn đến việc Thủy Tỉnh tức giận, dâng nước đánh 
Sơn Tỉnh. Thủy Tĩnh dâng nước đánh Sơn Tình là nguyên nhân dẫn 
đến việc Thủy Tỉnh bị thua, phải rút về. Việc Thủy Tỉnh bị thua phải 
rút về là nguyên nhân dẫn đến việc hàng năm, Thủy Tỉnh đều dâng 
nước đánh Sơn Tĩnh. 


3. Sáu yếu tố trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tình: 
- Sự việc do Sơn Tĩnh, Thủy Tình làm. 

- Việc xảy ra ở đời Hùng Vương thứ mười tám. 

- Việc xảy ra khí 0uua Hùng hén rể 


- Nguyên nhân: Sơn Tỉnh uà Thủy Tỉnh cùng đến cầu hôn, nhưng 
0uua chỉ có một người con gái. 


- Diễn biến: Sơn Tỉnh đến trước, được uợ; Thủy Tỉnh đến sau không 
lấy được Mị Nương, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tỉnh. 


- Kết quả: hàng năm Thúy Tỉnh lại dâng nước đánh Sơn Tỉnh, 
những đều thua. 


Ta không thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện được 
vì như thế sẽ làm cho câu chuyện trở nên mơ hồ, thiếu cụ thể và mất 


47 


đi tính lịch sử của nó: nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt và ước mơ 
chiến thắng thiên tai của nhân dân ta từ thuở xa xưa. 

Việc giới thiệu Sơn Tỉnh có tài là cần thiết vì đó là nguyên nhân 
Sơn Tỉnh được vua chọn làm rể và có thể đánh thắng Thủy Tỉnh. 

Không thể bỏ sự kiện vua Hùng ra điều kiện kén rể vì điều kiện đó 
phù hợp với ngầm ý lựa chọn của nhà vua. 

Sự việc Thủy Tỉnh nổi giận là có lí vì Thủy Tỉnh đến sau không lấy 
được Mị Nương, dồng thời, sính lễ mà nhà vua yêu cầu chỉ có trên mặt 
đất nên Thủy Tỉnh không dễ dàng có được 

3. Sự việc thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tỉnh và 
vua Hùng là: 

- Khi giới thiệu về tài năng của Sơn Tỉnh, người kể viết "tài lạ", còn 
Thủy Tỉnh "tài năng cũng không kém". 


- Sính lễ mà nhà vua đưa ra đều là những thứ Sơn Tỉnh dễ kiếm 
hơn Thủy Tình. 


Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tỉnh nhiều lần (được vợ và thắng trong 
trận đánh) có ý nghĩa khẳng định ước mơ chiến thắng thiên tai của 
người Việt cổ. 

Không thể để Thủy Tinh thắng, vì như vậy lũ lụt sẽ xảy ra, người 
chết, nhà cửa bị trôi đi, đồng ruộng ngập nước, nạn đói kém sẽ xảy ra... 


Không thể xóa bỏ sự việc "hàng năm Thủy Tỉnh lại dâng nước..." vì 
đó là sự việc giải thích sự xuất hiện của lũ lụt. 


II Đặc điểm của nhân vật trong văn tự sự 


Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được 
thể hiện trong văn bản. 


Nhân vật được thể hiện qua tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, 
việc làm... 


Trong văn tự sự có hai loại nhân vật: nhân vật chính và nhân 
vật phụ: 


48 


+ Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng 


của văn bản. 


+ Nhân vật phụ giúp nhân vật chính hoạt động. 


1. Các nhân vật trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh 


- Sơn Tỉnh. Thủy Tĩnh là nhân vật chính. có vai trò quan trọng nhất. 


- Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh được nói tới nhiều nhất. 


- Vua Hùng, Mị Nương, các Lạc hầu là nhân vật phụ nhưng cần 
thiết, không thể bỏ được, 


2. Nhân vật trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh được kể như sau: 


Nhân | đengọi | Lailich | Chân | đại năng | Vệc làm 
vật : ` dung 
Vua Vua Hùng | Thứ mười Kén rể 
Hùng tám 
Sơn Sơn Tỉnh | Vùng núi Có tài lạ, | Cầu hôn, 
Tỉnh Tân Viên đem sính | đời núi 
vật đến dựng 
trước thành, 
ngăn lũ 
Thuỷ | Thuỷ Tỉnh | Miền biển Cónhiều | Cầu hôn, 
Tỉnh tài: gọi gió, | dâng nước 
hô mưa cuồn cuộn 
Mị Mị Nương | Con gái của | Người dẹp 
Nương vua Hùng | như hoa, 
thứ mười | tính tình 
tám hiển dịu - 
Lạc Lạc hầu Bàn bạc 
hầu 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em chỉ ra những việc mà các nhân vật 
trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh đã làm: 


- Vua Hùng: kén rể, ra điều kiện chọn rể 


- Mị Nương: lấy chồng 


49 


- Sơn Tỉnh: đến cầu hôn, được vợ, đánh nhau với Thủy Tỉnh, chiến 
thắng Thủy Tỉnh, 


- Thủy Tỉnh: đến cầu hôn, đến sau không được vợ, đánh nhau với 
Sơn Tỉnh và bị thua, hàng năm dâng nước đánh Sơn Tình. 


a. Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật: 


- Vua Hùng và Mị Nương là những nhân vật phụ góp phần phát 
triển một chuỗi sự việc có tính khởi đầu, phát triển, cao trào và kết 
thúc của nhân vật chính. 


- Sơn Tỉnh và Thủy Tĩnh là những nhân vật chính: Sơn Tỉnh đại 
diện cho sự chiến thắng thiên tai lũ lụt, Thủy Tinh tượng trưng cho 
sức phá hoại dữ dội của thiên nhiên. Qua đó thể hiện ước vọng chiến 
thắng lñ lụt của nhân dân. 


b. Tóm tắt truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh theo các sự việc gắn với các 
nhân vật chính. 


Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái xinh đẹp tên 
là Mi Nương. Vì thương con nên vua muốn kén cho con một người 
chồng tốt. 


Một hôm, có hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh đều đến cầu hôn. 
Vua không biết gả cho ai bèn ra một lời thách đố. Sáng hôm sau, Sơn 
Tỉnh đến trước đem đủ sính lễ và rước Mị Nương về núi. Thủy Tỉnh 
đến sau, không lấy được vợ, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tỉnh. Hai 
bên giao chiến với nhau hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tỉnh thua, 
phải rút về. Hàng năm Thủy Tỉnh lại dâng nước đánh Sơn Tỉnh, 
nhưng đều thua. 


c. Việc đặt tên truyện là Sơn Tinh, Thủy Tỉnh là cách đặt tên theo 
nhân vật chính. 


Nếu đổi tên truyện thành Vưø Hùng kén rể hoặc Bài ca chiến công 
của Sơn Tỉnh thì không bao hàm hết nội dung và ý nghĩa của truyện. 


Nếu đổi tên truyện thành Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tỉnh 
uà Thủy Tỉnh thì quá dài và không xác định được đâu là nhân vật 
chính, đâu là nhân vật phụ. 


50 


9, Bài tập này cho nhan để: Một tần bhông uâng lời và nêu yêu cầu: 
- Tưởng tượng để kế một câu chuyện theo nhan đề ấy. 


- Để lể chuyện trên, sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật 
là ai? 


Trước hết các em cần xác định: 
- Đó là sự việc gì? 

- Do ai làm? 

- Việc xảy ra ở đâu? 

- Xây ra lúc nào? 

- Nguyên nhân? 

- Diễn biến? 


- Kết quả? 


51 


SỰ TÍCH HỒ GƯƠM 


Đọc lại định nghĩa về truyền thuyết ở bài học trước (trang 7) 
1. Câu hỏi I SGK trang 42 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Cần đọc lại đoạn đầu của truyện: "Vào thời giặc Minh... để họ giết 
giặc”. Xem thêm phần chú giải về: giặc Minh, Lam Sơn, Đức Long 
Quân trong SGK để hiểu rõ hơn. 


Cần nhớ: Sự ¿ích Hồ Gươm là truyền thuyết lịch sử, nên truyện có 
liên quan đến nhiều sự thật lịch sử là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào 
thế kỷ XV của nhân dân ta do người anh hùng Lê Lợi lãnh đạo. Vì thế 
cần tham khảo thêm kiến thức lịch sử để hiểu sâu sắc hơn về các chỉ 
tiết, các sự việc trong truyện. 


b. Gợi ý trả lời 


Giặc Minh sang xâm lược và đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo 
ngược. Nhân dân ta căm hận chúng đến tận xương tuỷ. Trước tình 
hình đất nước rơi vào cảnh nô lệ, Lê Lợi đã lãnh đạo nghĩa quân Lam 
Sơn nổi dậy chống lại ách thống trị của quân Minh. Nhưng do tương 
quan lực lượng, quân giặc mạnh mà quân ta buổi đầu khởi nghĩa, thế 
lực còn non yếu, thiếu thốn về nhiều mặt nên nghĩa quân của Lê Lợi 
đã bị thất bại nhiều lần. 


Vì vậy, Đức Long Quân đã cho nghĩa quân mượn gươm thần để 
đánh đuổi giặc Minh. 

Gươm thần là một hình ảnh thiêng liêng, cao quý, là báu vật trợ 
giúp nhân dân trong cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược. 


Trong các truyện dân gian, thần tiên thường hay xuất hiện giúp đỡ 
người tốt, ủng hộ việc làm chính nghĩa và cuối cùng chính nghĩa bao 
giờ cũng chiến thắng. 


Như vậy, cuộc khởi nghĩa của quân Lam Sơn đã được tổ tiên ủng 
hộ. cho mượn báu vật nên nghĩa quân ắt sẽ thắng lợi. 


e. Mớ rộng kiến thức 


Sử sách nước ta có ghi chép, năm 1407 nhà Minh huy động lực 
lượng lớn bao gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do 
tướng Trương Phụ cầm đầu đã tràn vào biên giới nước ta. 


Lúc đó, nước ta đưới triều đại nhà Hồ, Hồ Quý Ly làm vua. Nhà Hồ 
đã đứng lên khởi nghĩa, chống lại giặc Minh nhưng bị thất bại. Cha 
con Hồ Quý Ly bị bắt, kết thúc triểu đại nhà Hồ. 


Khi vào nước ta, giặc Minh đã dùng nhiều thủ đoạn hà khắc trong 
việc cai trị. Đầu tiên, chúng xoá bỏ quốc hiệu Đại Việt, đổi thành quận 
Giao Chỉ, sáp nhập nước ta vào nước Trung Quốc. Chúng thì hành 
nhiều chính sách bóc lột tàn bạo, đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, 
vơ vét sản vật quý hiếm, bóc lột sức lao động của nhân dân. Chúng 
còn bắt cả phụ nữ, trẻ em, thầy thuốc giỏi đem về Trung Quốc làm nô 
tì. Chúng cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục, tập quán của 
mình từ cách ăn mặc đến các nghi thức ma chay, cưới xin và các 
phong tục kháe theo kiểu người Minh. 


Chúng thiêu huỷ phần lớn các sách quý của nhân dân ta, thậm chí, 
chúng còn dùng hình thức khủng bố đã man mất hết nhân tính: mổ 
bụng, moi gan, rán thịt người lấy mỡ.... Nhân dân ta vô cùng căm hận 
quân Minh xâm lược. 


Tội ác của bọn giặc Minh được vị anh hùng Nguyễn Trãi, người trực 
tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tổng kết khi quân dân ta đã 
đánh thắng giặc Minh (1428) trong áng thiên cổ hùng văn Bừnh Ngô 
đại cáo: : 


Nướng dân đen trên ngọn lúa hung tàn 


Vùi con đó xuống dưới hầm tai uạ 


Đọc ác thay, trúc Nam Sơn không ghỉ hết tội 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải bhông rửa sạch mùi. 


Lê Lợi lúc đó là một hào trưởng có uy tín. Ông là người cương trực, 
có tấm lòng yêu nước thiết tha. Đau lòng trước cảnh đất nước lầm 


53 


than, nhân dân cơ cực, Lê Lợi quyết chí tập hợp nghĩa quân cứu dân, 
cứu nước. 


Quân Minh nhiều lần mua chuộc ông bằng chức tước, lấy vàng bạc 
dụ dỗ, nhưng âm mưu của chúng đều bị thất bại. 


Ông từng nói: Ta dấy quân đánh giặc không phải uŸtham phú quý 
mà 0È muốn cho ngàn đời sau này biết rằng, ta không chịu thuần phục 
quân giặc tàn ngược. 


Ngày 7.2.1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn tự xưng là Bình 
Định Vương, lãnh đạo nghĩa quân giết giặc cứu nước. 


Trải qua hơn 10 năm (1418-1428), nghĩa quân Lam Sơn nếm mật 
nằm gai gian khổ, cuộc khởi nghĩa đi đến thắng lợi. Lê Lợi lên làm 
vua, ñhở ra một triều đại mới trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh vệ quốc với sự tham gia 
của đông đảo tầng lớp nhân dân. Bằng tài năng, đức độ của mình, Lê 
Lợi đã tập hợp nhân dân đoàn kết một lòng chống giặc Minh xâm 
lược, giành lại quyền độc lập cho dân tộc. Lịch sử phong kiến Việt 
Nam sang trang mới, mở ra thời đại độc lập tự chủ: 


Đất nước từ đây uững bên 
Non sông từ đây đổi mới 
39. Câu hỏi 9 SGK trang 49 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc lại đoạn văn: "Hồi ấy, ở Thanh Hóa... để báo đền cho Tổ quốc". 


Chú ý chỉ tiết, Lê Thận ba lần kéo lưới, cả ba lần lưỡi gươm đều 
mắc vào lưới. Con số ba nói lên điều gì? Cả ba lần gươm đều mắc vào 
lưới là có dụng ý hay chỉ là sự ngẫu nhiên? 


b. Gợi ý trả lời 
Lê Lợi nhận được gươm thần sau một quá trình lâu dài, không phải 
cùng một thời gian. Lúc đầu, chàng đánh cá Lê Thận vớt được lưỡi 


gươm từ dưới nước. Lê Thận đi thả lưới, qua 3 lần kéo lưới đều eó một 
lưỡi gươm mắc vào, chàng thấy lạ nên mang lưỡi gươm về nhà. Về sau 


54 


Lê Thận gia nhập nghĩa quan khỏi na Lam Sơn. Sau này, khi gặp 
được chủ tướng Lê Lợi, lưỡi gươm đã phát ra ánh sáng. 


Khi bị quân giặc đuổi, Lê Lợi đi qua khu rừng, phát hiện ra "ánh 
sáng lạ trên ngọn đa" chính là chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi 
gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi đã đem chuôi gươm về và thật kỳ lạ, lưỡi 
gươm (ở dưới nước) kết hợp với chuôi gươm (trên cạn) thì vừa như in, 
xuất hiện hai chữ "Thuận Thiên" - tức là hợp ý trời. 


Việc nhận gươm diễn ra hết sức kỳ lạ, trên cùng một khúc sông 
rộng, Lê Thận ba lần kéo lưới đều thấy một lưỡi gươm. Con số 3 ở đây 
mang ý nghĩa khẳng định việc nhận gươm thần không phải là một sự 
ngẫu nhiên tình cờ, mà chính là một sự trợ giúp của thần cho nghĩa 
quân Lam Sơn đánh giặc. 


Sau sự kết hợp kỳ lạ của lưỡi và chuôi gươm, Lê Thận dâng gươm 
lên cho Lê Lợi: Đây là trời có ý phó thác cho mình công làm uiệc lớn. 
Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo mình công, cùng uới 
thanh gươm thần này, để báo đên Tổ quố. 


Câu nói của Lê Thận thể hiện niềm tin của ông đối với Lê Lợi một 
lòng, một dạ, cũng như gươm quý đã tìm thấy tướng tài, tìm đúng 
người để thực hiện sứ mệnh lớn lao của lịch sử, 


Việc nhận gươm thần mang nhiều ý nghĩa. Chủ tướng Lê Lợi nhận 
được chuôi gươm trên rừng. Lê Thận nhận lưỡi gươm dưới nước, ghép 
lại vừa như in, thể hiện quân tướng trên đưới một lòng. Việc nhận 
gươm không diễn ra cùng một không gian, thời gian nói lên khả năng 
giết giặc cứu nước ở khắp mọi nơi: tư miền sông nước, đến miền rừng 
núi, hiểu rộng ra là trên toàn đất nước. 


Mặt khác, hai bộ phận của thanh gươm rời nhau, nhưng ghép lại 
thì vừa vặn thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của quân tướng và toàn 
dân tộc. 


Gươm thần sáng ngời hai chữ "Thuận Thiên" (nghĩa là: theo ý trời) 
biểu hiện sứ mệnh dân tộc, sứ mệnh lịch sử đánh giặc, cứu nước đã 
được trời trao cho chủ tướng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. 


55 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 42 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc kỹ đoạn văn: "Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân... trên đất nước". 


So sánh khí thế của nghĩa quân trước khi có gươm thần và sau khi 
có gươm thần để thấy được sức mạnh của gươm thần. 


b. Gợi ý trả lời 


Từ khi có gươm thần, khí thế của quân ta ngày càng tăng. Dưới sự 
lãnh đạó của Lê Lợi, thanh gươm cùng nghĩa quân có mặt khắp các 
trận địa. Sức mạnh của nghĩa quân được tăng lên gấp bội. Nghĩa quân 
không phải trốn tránh như trước nữa, mà chủ động tìm giết giặc. Họ 
cũng không phải ăn uống khổ cực như trước mà đã có những kho 
lương của giặc tiếp tế. 


Gươm thần đã làm tăng uy lực của nghĩa quân. Gươm thần là biểu 
tượng cho sức mạnh đoàn kết, trên dưới một lòng muốn đánh đuổi 
quân xâm lược. 

Cuối cùng, gươm thần cùng nghĩa quân đánh tan quân xâm lược, 
đem lại thanh bình cho dân tộc. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 42 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Để trả lời câu hỏi này, cần đọc kỹ đoạn cuối của truyện: “Một năm 
sau khi đuổi giặc Minh... hay hồ Hoàn Kiếm". 
b. Gợi ý trả lời 

Long Quân cho rùa vàng lên đòi lại gươm thần khi đất nước đã 
thanh bình, giặc Minh đã sạch bóng trên đất nước ta và Lê Lợi đã lên 
làm vua đóng đô ở đất Thăng Long - Hà Nội. 

Cảnh nhà vua Lê Lợi trả gươm cho rùa vàng diễn ra trong một 
không khí linh thiêng, trang nghiêm, khi vua cưỡi thuyền rồng dạo 
quanh hồ Tả Vọng. Thanh gươm bên mình bỗng động đậy. Rùa vàng 
xuất hiện tiến thăng về phía thuyền vua, nổi trên mặt nước và nói: 


56 


"Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân". Rùa vàng lặn xuống nước 
cùng thanh gươm báu, còn để lại ánh sáng trên mặt hồ. 


Nếu chỉ tiết cho mượn gươm thần kỳ lạ thì chỉ tiết đòi lại gươm lại 
trang nghiêm, vừa thực lại vừa ảo lại vừa lĩnh thiêng. Ánh sáng của 
gươm thần lại một lần nữa phát sáng như mình chứng cho sự chiến 
thắng của quân và dân ta, kháng định sự chiến thắng của chính 
nghĩa và công lao to lớn của nghĩa quân Lam Sơn. 


Thanh gươm là biểu tượng cho sự tranh đấu, khí thế đánh giặc của 
nghĩa quân. long Vương lấy lại gươm thần khi đất nước thanh bình, 
cũng là wớc vọng của toàn dân tộc muốn sống thanh bình, không phải 
lâm vào cảnh binh đao máu lửa. 


ð. Cầu hỏi õ SGK trung 43 
a. Hướng dân tìm hiểu 


Đọc kỹ Ghỉ nhớ trong SGK và tổng hợp kiến thức của toàn bài để 
hiểu rõ ý nghĩa của truyện. 


b. Gợi ý trả lời 


Sự tích Hồ Gươm kể về việc nghĩa quân Lam Sơn được Đức Long 
Quân cho mượn gươm thần đánh giặc Minh, đan xen cả những yếu tố 
kì ảo (Rùa vàng, Gươm thần) nhưng vẫn dựa trên sự thật lịch sử. Đó 
là cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược của nghĩa quân ở vùng Lam 
Sơn do người anh hùng Lê Lợi lãnh đạo vào thế kỷ XV, và gắn với địa 
danh Hồ Gươm - hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày nay. 


Truyện ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính nhân dân và chiến 
thắng oanh liệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo vào 
thế kỷ XV, đồng thời truyện cũng thể hiện khát vọng hòa bình của 
nhân dân ta. (Gác kiếm, trả gươm khi đất nước đã thanh bình). 


Ngoài ra, truyện còn mang ý nghĩa giải thích tên gọi của hồ Hoàn 
Kiếm (Hồ Gươm) ở Hà Nội ngày nay. 


e. Mở rộng kiến thức 


Truyền thuyết phản ánh lịch sử một cách độc đáo khác với chính 
sử và văn học viết. Nếu lịch sử cố gắng phản ánh chính xác sự kiện 


57 


và nhân vật, thì truyền thuyết lại quan tâm đến ý nghĩa lay động tình 
cảm và nhận thức của người nghe về sự kiện ấy. Vì vậy, nhân vật hay 
sự kiện truyền thuyết lịch sử đều được mĩ hóa, có sự tham gia của 
nhiều chỉ tiết hư cấu kì ảo. Truyền thuyết trở nên sinh động và hấp 
dẫn nhờ thế. Có nhiều truyền thuyết dân gian kể về người anh hùng 
trong mối quan hệ với nhân dân, trong đó nhân dân là lực lượng quan 
trọng để nhân vật làm nên chiến thắng. 


Sự nghiệp của người anh hùng không thể tách rời vai trò của tập 
thể nhân dân trong lịch sử. 


Trần Hưng Đạo có thể đánh thắng quân Nguyên là nhờ người đan 
sọt làng Phù Ủng, người quản tượng Dã Tượng, người phụ tá Yết Kiêu 
và bà lão bán hàng nước trên bến Bạch Đằng Giang. 


Người anh hùng Lê Lợi có thể dựng cờ khởi nghĩa, đánh được 
giặc Minh là nhờ Lê Thận dâng gươm báu, Lê Lai liều chết cứu chủ, 
vợ chỗng người nông dân bắt cá dưới đìa và nhiều anh hùng vô 
danh khác. 


Trong những truyền thuyết khác viết về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn như: Lê Lợi uà uợ chồng ông lão bắt cá, Hăm mốt Lê Lai, 
hăm hai Lê Lợi, hăm ba giỗ mụ hèng dầu đều nói đến sự giúp sức của 
nhân dân cho người anh hùng Lê Lợi. 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo thế kỉ XV chiến 
thắng quân Minh xâm lược đã đi vào lịch sử dân tộc với một niềm tự 
hào to lớn. 

Mùa xuân năm 1428, giặc Minh bị quét sạch ra khỏi bờ cõi nước ta, 
cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh hoàn toàn thắng lợi. Thay 
lời Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết Bừuh Ngô đại cáo khẳng định tính chất 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh. Đó là cuộc chiến tranh vệ quốc của 
nhân dân, của toàn dân tộc: 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn 
Lấy chí nhân để thay cường bạo 


58 


Nhân dân bốn cõi một nhà 
Dựng cần trúc ngọn cờ pháp phúi 


Thưởng sĩ một lòng phụ Hữ, hoa nước sông chén rượu ngọt ngào. 


Trong truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm, Long Quân trao gươm báu 
giúp nghĩa quân chiến thắng Minh là một biểu tượng đẹp, ca ngợi 
tính chất chính nghĩa của cuộc khởi nghỉa Lam Sơn. 


Cuộc khởi nghĩa này hội đủ cả 3 nhân tố: địa lợi (vùng núi Chí Linh 
địa thế hiểm trở); nhân hoà (lòng dân muôn người như một), và cả 
thiên thời (trời và thần đều trợ giúp). 

6. Câu hỏi 6 SGK trang 42 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Đây là câu hỏi khó, cần sự suy luận lôgie và sự tổng hợp kiến thức. 
Học sinh cần tìm đọc các truyện truyền thuyết Việt Nam. 


b. Gợi ý trả lời 


Hình ảnh Rùa vàng (thần Kim Quy) xuất hiện trong nhiều truyền 
thuyết như: Truyền thuyết An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy, 
Sự tích Ngũ Hành Sơn... 


tệt Nam, Rùa vàng là biểu tượng 
thiêng liêng, tượng trưng cho tổ tiên, khí thiêng của sông núi, tư 
tưởng tình cảm và trí tuệ của nhân dân. Rùa vàng bao giờ cũng sống 
ở môi trường nước, có thể là hồ lớn hay biển rộng, là người của Đức 
Long Quân (tổ tiên của dân tộc). 


Trong các truyện truyền thuyết 


Thần Kim Quy như một lá bùa bảo hộ cho chính nghĩa. Thần 
thường xuất hiện vào lúc nhân vật gặp khó khăn để trợ giúp, mách 
bảo và chỉ đường cho nhân vật chính nghĩa. 


Trong Truyền thuyết An Dương Vương, thần Kim Quy giúp vua xây 
thành, chế nỏ thần đánh bại quân Triệu Đà xâm lược. Thần cũng chỉ 
ra cho nhà vua biết Mị Châu chính là kẻ đã nối giáo cho giặc. 


59 


Hình tượng Rùa vàng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc 
trong văn hóa dân gian Việt Nam. Trong tâm thức người Việt, Rùa 
vàng là một trong tứ linh (bốn con vật rất linh thiêng) "Long, Ly, 
Quy, Phượng". 


Long, Ly và Phượng chỉ là những hình tượng không có thực, gắn 
liển với văn hóa cung đình, biểu tượng cho uy quyền của nhà vua. 
Riêng Quy - Rùa là con vật có thực và hình tượng Kim Quy - Rồng 
Vàng vì thế lại gần gũi hơn, sâu đậm hơn trong đời sống tâm linh của 
cư dân nông nghiệp. 


Theo quan niệm dân gian, không còn gì đẹp hơn hình ảnh Rùa vàng 
mang trên mình thanh kiếm báu lấp lánh hiện trên mặt hồ trong 
không gian thanh bình của đất nước. Chính vì thế mà Rùa vàng xuất 
hiện lấy lại gươm thần đã giúp Lê Lợi chiến thắng giặc Minh đúng lúc 
đất nước thanh bình vừa hư, vừa thực. vừa gần gũi, vừa kì ảo. 


Hình tượng Rùa vàng với kiếm thần cho thấy vẻ đẹp chính nghĩa 
của chiến thắng Lam Sơn với công lao của người anh hùng Lê Lợi. 


Tư liệu tham khảo 


Để cung cấp kiến thức phong phú cho bài học, dưới đây xin được 
trích dẫn những câu chuyện truyền thuyết có liên quan đến người anh 
hùng Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: 


LÊ LỢI VÀ HAI VỢ CHỒNG ÔNG LÃO BẮT CÁ 


Bấy giờ Lê Lợi mới nổi lên đánh giặc Minh, quân ít, lương thiếu, 
mấy lần bị giặc đánh đuổi, quân tướng chạy mỗi người một nơi. 
Nhưng ông không ngã lòng nản chí. 


Một hôm, quân khởi nghĩa bị thua nặng. Một mình Lê Lợi thoát 
vòng vây, chạy về một xóm kia. Quân Minh duổi theo rất gấp. Khi 
chạy qua một làm cây, Lê Lợi bỗng thấy hai vợ chồng một ông già đang 
be bờ bắt cá ở ruộng. Ông liền xuống nói với ông lão: “Cụ làm ơn cho 
tôi bắt cá ở đây. Bọn chó Ngô sắp tới bây giờ”. Ông lão cỏi ngay chiếc 
áo đang mặc ném cho Lê Lợi và ra hiệu bảo ông xuống mà bắt cá. 


60 


Lê Lợi vừa thò tay xuống bùn, thì cả toán giặc đã xồng xộc chạy tới. 
Một đứa trong bọn nhìn quanh quấn rồi dừng lại bên đám ruộng: 
*Này lão kia, có thấy Lê Lợi chạy qua dây không?”. Ông lão lắc đầu: 
“Từ khi chúng tôi bắt cá ở đây chẳng thấy có người nào chạy qua đây 
cả", Trong lúc những tên giặc lục soát các bờ bụi thì Lê Lợi cũng 
ngấng đảu lên nhìn theo. Ông lão qu ìng bé kia, mày không bắt 
cá đi để còn về ăn cơm, nhìn ngó cái gì?". Lê Lợi biết ý, lại cúi xuống 
bắt cá như cũ, quân giặc đứng trên bờ tưởng là người nhà ông lão nên 
chúng không hỏi thêm gì nữa. Một chốc, chúng rút đi nơi khác. 


Tối hôm ấy, ông lão đưa Lê Lợi về nhà mình. Một toán quân khởi 
nghĩa bị lạc chủ tướng lúc này cũng tìm được đến đây với Lê Lợi. Đây 
là một thôn miền núi, dân rất nghèo, thường ngày ăn uống kham khổ. 
Trong nhà ông lão có nuôi một con khỉ rất khôn. Thấy không có gì đãi 
nghĩa quân, mà đi mua bán thì không giữ được kín tiếng, hai ông bà 
già bàn nhau giết thịt con khỉ, kho lên cho mọi người làm thức ăn. 
Riêng Lê Lợi thì có thêm đĩa cá chép vừa bắt lúc chiều. Cơm dọn ra, 
cả tướng cả quân vừa mệt vừa đói ăn rất ngon lành. 


..au này, lúc nước nhà khôi phục, Lê Lợi lên ngôi vua, ông sai đại 
thân mang một mâm vàng bạc về tận nhà ông bà già để tặng. Song 
bấy giờ cả hai vợ chồng ông lão đều đã chết cả. Lê Lợi bèn cùng các 
quan tới đây làm lễ quốc tế. Cỗ cúng thì rất đơn giản, chỉ một đĩa xôi, 
một bát thịt khỉ và một đĩa cá chép nướng, đúng như lúc hai vợ chồng 
ông lão dọn cỗ cho nghĩa quân ăn. 


(Theo Truyền thuyết uà cổ tích Lam Sơn) 


HĂM MỐT LÊ LAI, HĂM HAI LÊ LỢI, 
HĂM BA GIÔ MỤ HÀNG DẦU 


Trong bao nhiêu trận đánh của Lê Lợi chống lại bọn giặc Minh 
những ngày đầu khởi nghĩa thì trận đánh ở núi Chí Linh vào tháng 4 
năm Hợi (Kỷ Hợi 1419) là gay go nhất. Trận ấy, quân ta bị bao vây 
ráo riết. Bọn tướng giặc nhất định bắt cho được Lê Lợi, tiêu diệt đầu 
não của cuộc khởi nghĩa. Quân nhà Minh trùng trùng điệp điệp vây 
kín trong ngoài, một con chim sẻ bay qua cũng không lọt được. Một 


61 


vài viên tướng giỏi nhất của Lê Lợi thì đang ở xa. Mà ở trong vòng vây 
thì bị hãm lâu ngày, lương thực thiếu thốn, thế trận cũng khó lòng 
cứu vãn. Lê Lợi liền họp các tướng thân cận còn lại bàn cách đối phó 
và nói rằng: "Bây giờ ai có thể làm được như Kỷ Tín ngày xưa, thay 
ta chịu cho giặc bắt thì mới giải được nguy này. Công đức ấy sau này 
sẽ có sử xanh ghi chép". 


Lê Lợi nói chưa dứt lời thì một tướng đã đứng ra khẳng khái tình 
nguyện làm việc đó, ấy là Lê Lai. Lê Lai vốn người ở thôn Dựng Tu, 
sách Đức Giang, huyện Lương Giang. Cả nhà ông đều tham gia nghĩa 
quân Lam Sơn ngay từ buổi đầu. Lê Lai xin nhận kế hoạch đã định, 
Lê Lợi còn dùng dằng chưa nỡ thì ông đã quỳ xuống xin nhận lấy áo 
mũ của chủ tướng; và nhanh chóng hóa trang. Khổ người ông gần 
bằng Lê Lợi và nét mặt cũng hao hao giống. Cho nên khi ông mang 
năm trăm quân và hai thớt voi xông ra mặt trận, tự xưng là chúa Lam 
Sơn thì giặc Minh tin ngay, kéo ô cả lại, bao vây bắt sống cho được ông 
giải về trại. Chúng đem những hình phạt cực kì tàn ác ra hành hạ ông 
cho đến chết. 


Hôm Lê Lai chết vì nạn nước, trời sầu đất thảm, mưa gió không 
thôi. Bọn giặc Minh mừng vì đã bắt được thủ lĩnh nghĩa quân nên 
không chú ý bủa vây như trước. Nhờ đó, Lê Lợi và các tướng khác đã 
rút được ra ngoài. Lê Lợi vạch gươm lên núi mà thề báo thù cho Lê 
Lai và nhớ ơn ông mãi mãi. 

Lê Lai chết ngày 21. Mười lăm năm sau, Lê Lợi mất vào ngày 22. 
Ngày ấy ở Thanh Hóa trời đều u ám hoặc có mưa gió. Nhân dân cho 
là trời đất cũng cảm thông mà nhớ tiếc kẻ anh hùng. Cũng chính vì 
vậy mà có câu thành ngữ: Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi. 


Cũng câu chuyện Lê Lai cứu chúa trên đây, nhân dân vùng 
Ngọc Lặc còn kể tiếp như sau: 

Khi Lê Lai bị giặc bắt, chúng đưa ông tới một cái cầu (bây giờ là ở 
trên phố Châu khoảng hơn một cây số) thì ông đã kiệt sức. Chúng 
chém chết và bêu đầu ông ở gốc cây đa để uy hiếp tinh thần nghĩa 
quân và nhân dân, nhưng ngay đêm ấy, nhân dân làng Mơ ở cạnh cầu 


đã bí mật ra lấy trộm được đầu ông và cả thây (thân người) ông nữa. 
Họ đưa ông về mai táng ở một chỗ cách đấy không đây 4 cây số, trong 
một khu rừng rậm rạp. Đêm đưa đám, bất chấp đồn giặc gần kể, nhân 
dân đã tới rất đông, chen chúc nhau khắp cả mặt đường và thôn xóm. 
Vì vậy, chỗ ấy sau này gọi là làng Chèn. Còn chiếc cầu đã chứng kiến 
việc lũ giặc hèn hạ giết hại ông cũng được đặt tên là cầu Lai. 


Sau khi dựng nước, Lê Lợi nhớ công ơn của Lê Lai đã phong chức 
tước cho ông và con cái, lại cho lập đền thờ. Đền thờ Lê Lai nằm trên 
một bãi cao rộng, đằng trước có hồ nhỏ, đằng sau có làm cây cổ thụ. 
Trong đền có voi đá, ngựa đá. Người ta nói rằng trước đây, đển thờ 
thường có hổ về chầu. 


Bà con cũng nói thêm: Sau khi ông bị giặc bắt, họ hàng nhà ông 
phải trốn tránh tản mát khắp cả huyện Ngọc Lặc. Các cụ già cho rằng 
họ Lê Đình ở Ngọc Lặc chính là chỉ phái của Lê Lai, và anh hùng 
chống Mỹ gần đây là Lê Cấp Bằng (xã Phúc Thịnh) cũng thuộc dòng 
dõi ấy. 

Lê Lợi là người rất có ân tình thủy chung. Không những ông sai 
làm đền thờ Lê Lai, cấp đất cho con cháu người anh hùng cứu nước. 
Ông còn ra lệnh cho triều đình sau này phải làm giỗ Lê Lai trước khi 
giỗ mình. Vì vậy, tuân theo ý nhà vua, nhân dân đã viếng Lê Lai trước 
khi cúng tế Lê Lợi. Câu thành ngữ "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi" 
là do đấy. 


Dặn dò việc này, Lê Lợi còn nhớ đến bà hàng dầu từng giúp cho 
nghĩa quân trong những ngày đầu chuẩn bị khởi nghĩa (xem truyện 
Sự tích núi Dầu). Ông bảo phải làm giỗ mụ hàng dầu ngay sau ngày 
giỗ ông. Vì vậy mà tiếp theo câu thành ngữ trên kia, còn có câu "hăm 
ba giỗ mụ hàng dầu" (...). 


Về tên cầu Lai, nhân dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc lại kc 
khác. Người ta nói rằng ở vùng đó, xưa kia có tên là làng Loi. Loi có 
vô số người bị chết ngất, bất tỉnh nhân sự. Nhưng từ khi trong mường 
có chàng con trai tên là Lê Lai đi theo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì 
cả mường trở nên hoạt bát. Một hôm Lê Lợi và Lê Lai gặp nhau ở đầu 


63 


chân đốc làng Loi. Hai người cùng cởi áo xuống sông tắm mát. Họ bơi 
hụp suốt cả buổi làm cho nước suối cạn đi. Trời đương nắng lực bỗng 
đổ một cơn mưa rào, làm cho cả vùng mát rượi. Tắm xong, cả hai 
người cùng về làng, bà con quây quần quanh họ. Những nét mặt và 
đáng điệu âu sầu rũ rượi ngày trước biến đi nhanh chóng. Dân Mường 
tin rằng Lê Lai đã đưa được vị thần nhà trời về. Ai nấy đều một lòng 
một dạ đi theo Lê Lợi. Vì vậy, về sau người ta gọi làng Loi là làng Lai, 
cái cầu bên con suối hai ông tướng Lam Sơn tắm mát cũng được gọi là 
cầu Lai. 


(Theo Tuyên thuyết uà cổ tích Lam Sơn) 


SỰ TÍCH NÚI DẦU 


Núi Dầu nằm bên phải đường 15, cách phà Mục Sơn khoảng hai 
cây số. Đó là một ngọn núi trọc, thấp, màu nâu đỏ, trông xa như một 
chiếc bát khổng lồ úp xuống. 


Hồi ấy, trên đường đến Lam Sơn tìm gặp Lê Lợi, Nguyễn Trãi và 
Trần Nguyên Hãn giả dạng anh hàng dầu. Tới Lam Sơn, Trần 
Nguyên Hãn giấu hai thùng dầu ở núi này rồi đến ra mắt Lê Lợi. 
Được tin dùng, hai ông Trần, Nguyễn lao vào công việc, quên không 
để ý gì đến hai thùng đầu ấy nữa. 


Do mưa gió lâu ngày, hai thùng dầu đổ chảwlênH láng thành hai 
vệt, dầu ngấm vào lau sậy. Vì thế lau sậy ở đây tươi tốt, đun nấu ngay 
vẫn cháy rất đượm. Dầu ngấm ra cả quả đổi, đất đổi dẫn dần quánh 
đỏ như có trộn dầu. Trừ lau sậy, các cây khác đều chết cả. Núi Dầu có 
tên là như thế. 

Có người cũng kể tương tự như trên, nhưng lại nói không phải 
Trần Nguyên Hãn để quên thùng dầu mà chính Lê Lợi đặt tên cho 
quả núi là núi Dầu để ghi nhớ ngày gặp gỡ với hai chàng bán đầu trở 
thành trụ cột của phong trào khởi nghĩa. 

Lại có người giải thích sự tích núi Dầu hoàn toàn khác hẳn. Khi Lê 
Lợi kêu gọi mọi người hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, ông đã tìm ra một 


64 


ngọn núi, đêm đêm đốt ở đó ngọn đèn, gọi là ngọn đèn chiêu quân. 
Ngọn đèn chiêu quân thắp suốt đêm này qua đêm khác để cho khách 
tứ phương biết hướng mà lần lên Lam Sơn tụ nghĩa. Dầu thắp ở đây 
và trong trại rất nhiều và rất cần, nhưng Lê Lợi bí mật chỉ mua dầu 
của một người đàn bà mà thôi. Mụ hàng dầu này giàu lòng yêu nước, 
ngày ngày gánh dầu tiếp tế cho nghĩa quân hàng ba bốn chuyến. Lũ 
giặc Minh dần dân để ý và bắt mụ tra khảo. Mụ không hề hé răng nói 
nửa lời. Cuối cùng mụ bị giặc Minh giết hại. 


Biết ơn người đàn bà bán dầu đã trung thành với nghĩa quân, lại 
nhớ đến ngọn đèn khai sinh cho ngày khởi nghĩa, Lê Lợi đặt tên quả 
núi ấy là núi Dầu và ra lệnh làm giỗ mụ hàng dầu sau hôm giỗ mình 
một ngày. Vì thế về sau có câu "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi, hăm 
ba giỗ mụ hàng dầu". 

Lại có người kể, ngọn núi này không phải là núi Dầu mà là núi 
Giầu. Là vì, khi được tin 18 nghĩa sĩ hội thể ở Lũng Nhai, chiêu tập 
hào kiệt bốn phương, thì nhân dân các vùng quanh đó rất hào hứng. 
Họ đem tiền, gạo, trâu bò, gà lợn, giáo mác đến giúp nghĩa quân. Của 
cải các nơi đem đến đêm ngày, chất đầy cả núi. Lê Lợi phấn khởi trong 
lòng, liền đặt tên quả núi ấy là núi Giầu, tỏ ý khen ngợi nhân dân 
giàu lòng yêu nước. 


Lê Huy Trâm - Lê Bá Thai (Sưu tầm) 
(Theo Sáng tác dân gian uê Lê Lợi uà bhổi nghĩa Lam Sơn, 
Sở Văn hóa và Thông tin Thanh Hóa, 1985) 


65 


CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI 
CUA BÀI VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Nắm được chủ đề của bài văn tự sự; 

- Bố cục và yêu cầu của các phần trong bài văn tự sự. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
I. Tìm hiểu chủ đề và làm dàn bài của bài văn tự sự 


Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản. 
Chủ để không phải là hiện thực được kể lại trong truyện mà qua hiện 
thực đó, người viết muốn bộc lộ tình cảm, quan điểm về vấn đề được 
đưa ra. 


Dàn bài bài văn tự sự thường gồm ba phần: 
- Phần ÄMở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc; 
- Phần Thân bài: Diễn biến của sự việc; 
- Phần Kế bài: Kết cục của sự việc. 
II. Đọc - hiểu 
1. Đọc đoạn văn dẫn ở SGK trang 44, 45. 
9. Trả lời câu hỏi: 
a. Việc Tuệ Tĩnh ưu tiên chữa trị cho chú bé con nhà nông dân đã 


nói lên tấm lòng cao quý của thầy Tuệ Tĩnh: hết lòng cứu giúp người 
bệnh, không phân biệt giàu nghèo, ai nguy kịch hơn thì chữa trước. 


b. Chủ để là vấn đề chủ yếu, là ý chính mà người kể muốn thể hiện 
trong văn bản. Vậy chủ đề của truyện: thái độ hết lòng cứu giúp người 
bệnh của danh y Tuệ Tĩnh. ' 


66 


Chủ đề của bài văn được thể hiện trực tiếp trong các câu: !à người 
hết lòng yêu thương, cứu giúp người bệnh và con người ta cứu giúp 
nhau lúc hoạn nạn. 


e. Tên của bài văn thể hiện chủ để 
cho ở SGK trang 45, ta thấy: 


a bài văn. Trong các nhan để 


- (1) Tuệ Tĩnh uà hai người bệnh: nói tới những nhân vật xuất hiện 
trong truyện. Nhan để này nêu lên các tình huống buộc phải lựa chọn. 


- (9) Tấm lòng thương người của thầy Tuệ Tĩnh: nói lên tấm lòng 
yêu thương người bệnh của thầy Tuệ Tĩnh. 


- (8) Y đức của Tuệ Tĩnh: nêu được đạo đức, phẩm chất cao đẹp của 
người làm nghề thầy thuốc. 


Cả hai nhan để (2) và (3) đều sát với chủ để của truyện. Ngoài ra, 
có thể đặt nhan đề truyện như sau: 


- Một tấm lòng cao quý 
- Người thây thuốc có tấm lòng uùàng. 


d. Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trên đây thực hiện những 
yêu cầu của bài văn tự sự: 


- Mỏ bài: Giới thiệu về nhà danh y lỗi lạc Tuệ Tĩnh đời Trần. 


- Thân bài: Diễn biến của sự việc, công việc và phẩm chất cao đẹp 
của Tuệ Tĩnh. 


+ Việc con nhà quý tộc và con nhà nông dân đến nhờ chữa bệnh. 
+ Tuệ Tĩnh quyết định chữa cho con nhà nông dân vì bệnh nặng hơn. 
+ Tuệ Tĩnh chữa bệnh. 

+ Vợ chồng người nông dân cảm ơn. 


- Kết bài: Kết cục của sự việc: trời tối, Tuệ Tĩnh tiếp tục đến chữa 
bệnh cho nhà quý tộc. 


67 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Đọc truyện và trả lời câu hỏi 
a. Chủ đề của truyện nhằm: 


- Biểu dương sự thật thà, không tham của cải vàng bạc của người 
nông dân. 


- Chế giễu thói tham lam, ích kỉ của bọn quan lại. 


Sự việc thể hiện tập trung chủ đề: Một người nông dân từn được 
một uiên ngọc quý liền muốn đem dâng tiến nhà uua. 


Câu văn thể hiện sự việc đó: Xin bệ hạ hãy thưởng cho hạ thần năm 
mươi foi, hạ thần không muốn gì hơn cả. Chỉ có điều là hạ thần đã 
đồng ý chia cho uiên quan đã đưa thân uào đây một nửa số phần 
thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi 
nhăm roi. 


Câu văn thể hiện ý phê phán: 7i sẽ đưa anh uào gặp nhà uua uới 
điều biện anh phải chia cho tôi một nửa phần thưởng của nhà uua. 


b. Ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trong truyện Phần thưởng: 
- Mở bài: Một người nông dâm... nhà uua. 

- Thân bài: Ông ứa... hai mươi nhăm roi. 

- Kết bài: Nhè uua... một nghìn rúp. 


e. Truyện này với truyện về Tuệ Tĩnh giống nhau về bố cục và khác 
nhau về chủ đề: 


Cả hai truyện gồm đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 


Tuy nhiên, trong truyện về Tuệ Tĩnh, chủ đề được bộc lộ ngay ở phần Mở 
bài, còn Mở bài trong truyện Phần ¿hưởng chỉ giới thiệu được tình huống. 

Nếu truyện Tuệ Tĩnh bất ngờ ở đầu truyện thì truyện Phần thưởng 
bất ngờ ở phần cuối truyện. 


Về chủ để: Truyện về Tuệ Tĩnh ca ngợi tấm lòng thương yêu người 
nghèo của danh y Tuệ Tĩnh; truyện Phần thưởng ca ngợi tính thật thà 
và chế giễu thói tham lam. 


68 


d. Sự việc trong Thân bài thú vị ở chỗ: 


Phần thưởng mà người nông dân muốn nhà vua ban cho mình là: 
Hãy thưởng cho hạ thần năm mươi roi 0ì thần đã đồng ý chỉa cho uiên 
quan đã đưa thần uào đây một nửa số phân thưởng của bệ hạ. Vậy xin 
bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi. 


2. Cách mở đầu và kết bài qua hai truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh và 
Sự tích Hồ Gươm: 


Sơn Tình. Nêu thời gian và hoàn sự việc vân tiếp 


Thủy Tỉnh 


cảnh của sự việc được giới 

thiệu trong phần thân bài 
Nêu tình huống: Vua 

Hùng muốn kén rể. 


: Thủy Tỉnh hàng 
năm dâng nước đánh 
Sơn Tỉnh. 


Sự tích Hồ 
Gươm 


Nêu thời gian và hoàn 
cảnh của câu truyện. 
- Nêu tình huống: Giặc Minh 
sang xâm lược nước ta. 


Sự việc kết thúc: Trả 
gươm và nêu tên mới 
của hồ Tả Vọng là Hồ 
Gươm. 


TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LÀM 
BÀI VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Cách tìm hiểu để; 


- Cách làm bài văn tự sự hoàn chỉnh. 
A. HƯỚNG ĐẪN TÌM HIỂU BÀI 
IL. Tìm hiểu đề bài văn tự sự 


Khi tìm hiểu để phải tìm hiểu kĩ lời ván của đề để nắm vững yêu 
cầu của đề bài: 


+ Tìm hiểu kĩ từ trọng tâm được thể hiện ở những từ thế nào? 
Phạm vi bài viết, tình cảm thể hiện trong bài ra sao. 


69 


+ Xem xét đề tự sự đó nghiêng về người kể, kể việc hay nghiêng về 
tường thuật lại sự việc 


- Lời văn để (1) dẫn ở SGK trang 47 nêu ra những yêu cầu: kể lại 
một chuyện em thích bằng lời uăn của em. Những chữ: kể lại, bằng lời 
văn của em trong đề cho ta biết điều đó. 


- Các đề (3), (4), (5), (6) dẫn ở SGK trang 47 tuy không có từ kể 
nhưng vẫn được coi là để tự sự. 


- Trong các đề dẫn ở SGK, đề (4), (5) nghiêng về kể việc; đề (2), (6) 
nghiêng về kể người; để (1), (3) nghiêng về tường thuật. 


TI. Cách làm bài văn tự sự 
Để làm bài văn tự sự, ta cần thực hiện các bước sau: 
- Tìm hiểu để: Đọc kĩ đề để nắm vững yêu cầu của để. 


- Lập ý: Theo yêu cầu của để, xác định nội dung định viết cụ thể là 
xác định: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của câu 
chuyện. 


- Lập dàn ý: Sắp xếp các ý đã lập được. 

- Viết thành bài văn theo bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
B. Hướng dẫn trả lời 

Cho đề văn: Kể một câu chuyện em thích bằng lời uăn của em. 

Các em cần chú ý: 


- Đề cho phép người kể tự lựa chọn câu chuyện nhưng các em cần 
chú ý tới chủ đề muốn biểu đạt. 


- Lập dàn bài phải gồm đầy đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 


- Cần phải kể bằng ngôn ngữ riêng của mình. 


70 


Bài 5 


SỌ DỪA 


Tìm hiểu về thể loại văn bản 

Truyện cổ tích là loại truyện dân gian hướng tới những uấn đề nhân sinh, 
những quan hệ đời thường, có chức năng nhận thức con người, nhận thức 
những quan hệ giữa con người uới con người, đồng thời giáo dục con người 
khát ung hướng thiện. 

Truyện cổ tích thường hể uê cuộc đời của một số hiểu nhân uật quen thuộc: 

- Nhân uật bất hạnh: Sọ Dừa, Tấm Cam, Cây Khế... 

- Nhân uật dùng sĩ hoặc nhân uật có tài năng bì lạ: Thạch Sanh, Người 
khổng lỏ đúc chuông... 

- Nhân uật thông mình hoặc ngốc nghệch: Em bé thông mình, Chàng ngõc 
được hiện... 

- Nhân uật là động uật được nhân hóa: Quạ uà công, Vụ biện châu chấu... 


Truyện cổ tích uẫn có các yếu tố bì do, hoang đường nhưng lực lượng thần 
kè không bao giờ là nhân uật chính. Nhân uật chính thường là con người, 
thậm chí là con người đời thường. Đây là điểm khác của cổ tích so uới thần 
thoại. Cổ tích cũng không có chức năng đánh giá các nhân uật, sự biện trong 
lịch sử như truyền thuyết. So uới thần thoại, truyền thuyết, cổ tích thật sự là 
một sáng tác nghệ thuật dân gian. 


1. Câu hỏi I1 SGK trang õð4 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn "Ngày xưa... tội nghiệp”, hên hệ với truyện Thánh 
Gióng đã học để thấy rõ sự ra đời khác thường của Sọ Dừa. Tuy nhiên 
sự ra đời của Thánh Gióng và cuộc sống sau này của chàng có nhiều 
điểm khác biệt so với Sọ Dừa. Từ đó tìm ra ý nghĩa và đối tượng thực 
sự mà truyện muốn hướng tới. 


b. Gợi ý trả lời 


Sọ Dừa là người trần có nguồn gốc thần tiên. Cậu được một bà mẹ 
bình thường sinh ra nhưng theo một cách kì lạ, khác thường: Bà mẹ 


H8; 


vào rừng hái củi, khát nước quá nên uống nước mưa trong một cái sọ 
dừa, về nhà có thai và sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn 
như một quả dừa. So Dừa có hình thù kì quái như vậy, nhưng điều lạ 
hơn là ngay khi vừa sinh ra, cậu đã biết nói, lời nói có lý, có tình. Khi 
bà mẹ định vứt con đi thì Sọ Dừa lên tiếng: "Mẹ ơi, con là HgH6I đấy. 
Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp”. 


Sự ra đời của Sọ Dừa tương tự sự ra đời của Gióng (Bà mẹ Gióng 
ra đồng ướm chân mình vào một vết chân to mà thụ thaÌ), Tuy nhiên, 
Gióng sinh ra tuy không biết nói biết cười nhưng vẫn là một cậu bé 
khôi ngô tuấn tú, được bố mẹ yêu thương, còn Sọ Dừa có hình dạng 
xấu xí, kì quái, bị mẹ định vứt bỏ. Kể về sự ra đời của So Dừa như 
vậy, người nghệ sĩ dân gian muốn thể hiện sự quan tâm đến những 
người bất hạnh, tàn tật, dị dạng, xấu xí, bày tỏ thái độ thông cảm, 
quý trọng họ. 


e. Mở rộng kiến thức 


So Dừa là truyện cổ tích về người mang lốt vật. Đây là kiểu truyện 
rất quen thuộc trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và thế giới: 
truyện Lấy bợ cóc, Nàng tiên õe, Hoàng tử st tử... các nhân vật này 
thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng cuối cùng được 
hưởng hạnh phúc. 


3. Câu hỏi 2 SGK trang 54 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Tài năng của Sọ Dừa được bộc lộ dần dần thành một quá trình suốt 
toàn bộ câu chuyện. Vì thế để trả lời câu hỏi này cần đọc lại văn bản, 
xem kĩ chú thích để hiểu rõ từng chi tiết. 

b. Gợi ý trả lời 


Trong truyện, Sọ Dừa liên tục đối mặt với những thử thách. Từ đó, 
sự tài giỏi của chàng được bộc lộ. Sọ Dừa chăn bò rất giỏi, con nào con 
nấy bụng no căng, đến nỗi ai cũng phải ngạc nhiên. Chắc chắn Sọ Dừa 
ý thức được khả năng của mình thì mới hỏi con gái phú ông làm vợ. 
Chàng đáp ứng lời thách cưới của phú ông một cách dễ dàng, tổ chức 
lễ cưới linh đình. Giai đoạn này, Sọ Dừa còn đội lốt xấu xí. Tài năng, 


phẩm chất và hình dạng của chàng đối lập nhau. Diện mạo Sọ Dừa 
càng xấu thì những phẩm chất và sự tài giỏi của chàng càng khiến 
mọi người ngạc nhiên, cảm phục. 


Sau lễ cưới, Sọ Dừa biến hình thành một chàng trai khôi ngô tuấn 
tú, chăm chỉ dùi mài kinh sử, thi để Trạng nguyên, được cử đi sứ. 
Từ đây tài năng và hình dáng của chàng đã thống nhất với nhau. 
Chính vì thế hai người chị mới ghen tức với em gái vì có người chồng 
đẹp để toàn diện. So Dừa còn rất tài giỏi, có thể đoán trước được 
những bất trắc xảy ra nên đã trao cho vợ 3 vật thiết yếu mà sau này 
nhờ chúng nàng được an toàn. Đặc biệt, ở cuối truyện, chỉ tiết Sọ 
Dừa sắp xếp rất khéo, giấu vợ trong buồng nhằm lật tẩy bản chất 
giả nhân giả nghĩa của 9 cô chị đã bộc lộ đầy đủ sự thông minh mẫn 
tiệp của chàng. 


e. Mở rộng kiến thức 


So sánh với các nhân vật tài năng khác trong truyện cổ: Thạch 
Sanh, Thánh Gióng... để thấy rằng tài năng của So Dừa hầu hết là do 
tự thân chứ không phải do phép thần tiên ban cho mà có (đỗ Trạng 
nguyên do chăm chỉ đùi mài kinh sử; dưa vợ ba vật rất bình thường do 
tài tiên đoán...). Những yếu tố thần kì chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu. 
3. Câu hỏi 3 SGK trang 54 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 

Xem lại đoạn "Ngày mùa... đem cho chàng"; "Từ ngày cô em út... 
hoang vắng". So sánh nhân vật cô Út với hai người chị để hiểu thêm 
tính cách, phẩm chất của cô. 


b. Gợi ý trả lời 

Cô Út bằng lòng lấy Sọ Dừa vì tình yêu, không vì bất cứ lí do nào 
khác. Nhưng để có tình yêu ấy, cô phải là người tốt bụng, hiển lành, 
tính hay thương người. Ngay khi chưa biết Sọ Dừa là chàng trai khôi 
ngô đội lốt xấu xí, cô đã đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế, không như hai 
cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi So Dừa. Nhờ có tấm lòng ấy, 
cô Út mới có cơ hội phát hiện ra hình dạng thật của Sọ Dừa mà "đem 
lòng yêu". 


73 


Cô Út không chỉ tốt bụng, hiển lành mà còn là người con gái có nghị 
lực, can đảm, thông minh. Do vậy, khi gặp nạn, cùng những vật chồng 
đặn mang theo, cô đã an toàn, kiên trì sống trên đảo vắng cho tới ngày 
gặp lại chồng, Đối lập với hai cô chị, cô út là con nhà giàu sang nhưng 
tốt bụng, hiển lương, được người đời yêu thương và bao giờ cũng được 
đền đáp bằng hạnh phúc trọn vẹn, xứng đáng. 


e. Mở rộng kiến thức 


Trong cuốn “Bình giảng truyện dân gian”, Hoàng Tiến Tựu có nhận 
xét về nhân vật cô Út khá chỉ tiết và cặn kẽ, toàn diện. Dưới đây xin 
được trích dẫn bài viết để bổ trợ kiến thức cho bài học. 


“Chi tiết quan trọng đáng chú ý trước hết ở nhân vật này là việc 
đem cơm cho Sọ Dừa. Khác với hai người chị, cô ấy đến tận nơi, đưa 
cơm cho So Dừa một cách tử tế. Nhờ vậy mà cô thấy được đúng con 
người thật của Sọ Dừa (một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thổi sáo rất 
hay...). Và tình yêu đến với cô một cách rất tự nhiên, hợp lý. Có thể 
nói con mắt “tỉnh đời” và tấm lòng nhân hậu của cô đã giúp cô chọn 
được một người chồng lí tưởng. Điều đáng nói là người chồng cô chọn 
là “một đứa ở”, một đứa hình thù dị dạng khác thường. Không có con 
mắt “tỉnh đời” nhìn rõ được bản chất tốt đẹp của So Dừa thì làm sao 
cô con gái út của phú ông có thể hành động như thế được? 


Nhưng con mắt của cô chỉ “tỉnh đời” trong lĩnh vực tình yêu và hôn 
nhân, còn trong lĩnh vực khác cô tỏ ra rất ngây thơ, ngờ nghệch. Vì 
thế mà cô đã bị hai người chị đánh lừa và hãm hại trong cuộc đi chơi 
thuyền trong lúc chồng cô chưa về. 


Việc cô giữ gìn và sử dụng tốt ba thứ chồng dặn (con dao, hòn đá 
lửa, hai quả trứng gà) để vượt qua hiểm họa, duy trì sự sống trên 
hoang đảo cho đến lúc gặp chồng thể hiện rất rõ khả năng, nghị lực 
và phẩm chất của cô (sự đũng cảm, kiên trì, tháo vát, niềm tin, tình 
yêu chung thủy...). 


Tác giả dân gian hầu như không để ý đến sự căm giận của nhân 
vật này đối với hai người chị gái. Cho nên sau khi từ hoang đảo trở về 
nhà, người vợ Sọ Dừa chỉ làm theo lời chồng một cách ngoan ngoãn, 
dễ thương”. 


74 


4. Câu hỏi 4 SGK trang ð4 


Tr 
So Dừa trút bỏ lốt, thành đạt, lấy cô Út và hưởng hạnh phúc: hai cô 
chị độc ác phải bỏ đi biệt tích. Như câu 1 đã phân tích, Sọ Dừa đại 
điện cho những người lương thiện, tật nguyền bất hạnh, thuộc tầng 
ày thể hiện mơ ước đổi đời, 
có một cuộc sống tốt đẹp hơn của người lao động. 


Sọ Dừa kết thúc có hậu như tất cá các truyện cổ tích khác: 


lớp hèn mọn trong xã hội. Vì thế, kết cục 


Mặt khác, Sọ Dừa, cô Út, bà mẹ là những người có phẩm chất tốt 
đẹp nên cuối cùng hạnh phúc còn hai cô chị đại diện cho cái ác phải 
trả giá. Truyện là ước mơ chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, lập 
lại công bằng trong xã hội. 


Ngoài ra, qua nhân vật Sọ Dừa với kết thúc tốt đẹp như vậy, người 
đân còn thể hiện ước mơ con người được dánh giá, công nhận không 
phải qua hình thức bể ngoài mà bằng những phẩm giá và tài năng 
thực sự. 


5. Câu hỏi ð SGK trang ð4 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc lại phần G”¿ nhớ trong SG. 
Xem lại các câu hỏi trước. 
Liên hệ với một số truyện tương tự. 
b. Gợi ý trả lời 


Truyện So Dừa thể hiện ước mơ của người lao động (xem lại câu 4); 
đồng thời bộc lộ niềm cảm thông, tình thương của họ đối với những 
người bất hạnh. Qua sự vươn lên, chiến thắng cái ác của nhân vật, 
truyện hướng người đọc tới khát vọng hướng thiện. 


75 


TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG 
CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ 


Mục dích của bài học giúp các em nắm được: 

- Hiện tượng nhiều nghĩa của từ. 

- Nguyên nhân của hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 
A, HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
I. Từ nhiều nghĩa 

Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa. 

Ví dụ 


- Hát: dùng giọng theo giai điệu, nhịp điệu nhất định để biểu hiện 
tư tưởng tình cảm. Lời ca tiếng hát. Mẹ hát con khen hay. 


- Tìm: 


@) Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn có chức năng điều khiển 
việc vận chuyển máu trong cơ thể. 7n đập bình thường. 


(2) Tim của con người, coi là biểu tượng của tình cảm, tình yêu. 
Trái từn yêu thương. Chỉnh phục trái tim. 


(3) Phần điểm ở chính giữa của một số vật. Đơm rơi trúng từm 
đường. 


(4) Tâm (sen), 
(5) Bấc (đèn). Xhêu tim đèn. 


Trong hai từ này, từ bá chỉ có một nghĩa, trong khi từ £ưm có tới 
năm nghĩa. Ta gọi những từ có hai nghĩa trở lên là từ nhiều nghĩa. 


1. Đọc bài thơ trong SGK trang 5õ: 


2. Nghĩa của từ chân: 


76 


(1 Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, 
đứng. Nước đến chân mới nháy, 


(3) Bộ phận dưới cùng của một số đô dùng, có tác dụng đỡ cho các 
bộ phận khác. Chứn đèn, chân giường. 


(3) Chân con người, coi là biểu tượng của cương vị, phận sự của một 
người với tư cách là một thành viên của một tổ chức. Có chân trong 
hội đồng. 


(4) Một phần tư con vật có bốn chân, khi chung nhau sử dụng hoặc 
chia nhau thịt. Đánh đụng một chân lợn. 


(ð) Phần dưới cùng của một số vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt 
nền. Chân núi, chân tường. 


(6) Thật, đúng với hiện thực. Cái chân, cái thiện, cái mĩ. 


3. Một số từ cũng có nhiều nghĩa như từ chân: mắt, ăn, cây, đầu, 
tim... 


4. Một số từ chỉ có một nghĩa: com-pœ, biềng, gậy, uõng... 
IH. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ 


Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ 
nhiều nghĩa. 


Trong từ nhiều nghĩa có: 


- Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm eơ sở để hình thành các 
nghĩa khác. 


- Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. 
Ví dụ: Mắt 


(1) Cơ quan để nhìn của người hay động vật. Nhờn tận mắt, nháy 
mắt. 


(9) Chỗ lôi lõm giống hình con mắt, mang chổi, ở một số thân cây. 
Mắt tre, mắt cây. 


TU 


(3) Bộ phận giống hình con mắt ở ngoài vỏ một số quả. Mắt dứa, 
mắt na. 


(4) Lỗ hở đều đặn ở các đồ đan. Mắt uõng, mắt lưới. 


Ổ ví dụ trên, mất (7) là nghĩa gốc. Nghĩa chuyển được lần lượt đánh 
số từ (2) cho tới nghĩa cuối có trong một từ nhiều nghĩa. Vậy từ mắt 
có ba nghĩa chuyển. 


Thông thường, trong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất định. Tuy nhiên 
trong một số trường hợp, từ có thể được hiểu đồng thời theo cả nghĩa 
gốc lẫn nghĩa chuyển. 


1, Mối liên hệ giữa các nghĩa của từ chân: 


- Nghĩa gốc của từ chân chỉ bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay 
động vật, dùng để di, đứng. 


- Nghĩa chuyển của từ chân được hình thành trên cơ sở của nghĩa 
chuyển gốc. Ví dụ: chân giường chỉ phần dưới cùng của cái giường, có 
tác dụng nâng đỡ phần trên của giường. 


92. Thông thường, trong một câu cụ thể, một từ thường được dùng 
với một nghĩa nhất định. 


3. Trong bài thơ Những cái chân, từ chân được dùng với nghĩa chuyển 
(9) chân gậy, chân com-pa, chân kiêng, chân bèn và nghĩa chuyển (3) 
0õng không chân (ở đây muốn nói đến chân người của bộ đội). 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 
- Tìm ba từ chỉ bộ phận cơ thể người. 
- Kể ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng. 
Ba từ chỉ bộ phận cơ thể người là: mắt, tay, tai. 
- Mắt: mắt tre, mắt dứa, mắt na, mắt uõng,*mắt lưới... 
- Tay: £ay anh chị, tay nghề, (tác phẩm) đầu tay, tay đôi... 


- Tai: fai nấm, tai cối xay... 


78 


9. Trong tiếng Việt, có một số từ chỉ bộ phận của cây cối được 
chuyển nghĩa để cấu tạo từ ehï bộ phân cơ thể người. Bài tập này yêu 
cầu các em kế ra những trường hợp chuyển nghĩa đó. 


Để làm bài tập này, trước hết các em cần tìm những bộ phận của 
cây, sau đó dựa vào những từ này để tìm những từ ghép chỉ bộ phận 
cơ thể của người. 


Cụ thể: 

Thân (cây) thân (người) 
Lá lá gan 

Quả quả thận 
Trái trái từn 
Cuống cuống phổi 


3. Bài tập này yêu cầu các em tìm thêm các ví dụ về hiện tượng 
chuyển nghĩa 


Để làm bài tập này, các em có thể thực hiện lần lượt các bước sau: 


- Tìm một số danh từ có khả năng chuyển thành động từ và một số 
động từ có khả năng chuyển thành danh từ. 


- Ghép thêm một yếu tố khác vào và kiểm tra khả năng chuyển 
nghĩa của từ. 


Trên cơ sở đó, ta có thể đưa ra một số ví dụ như sau: 


a. Chỉ sự vật chuyển thành chỉ hành động: 


Cái cưa > cửa gỗ 
Cái cuốc ở cuốc đất 
Cái bào kả bào gỗ 
Cân muối > muối dưa 


79 


b. Chỉ hành động chuyển thành chỉ đơn vị: 


Gánh bó củi một gánh củi 
Bó có một bó có 

Nắm cơm. một nắm cơm 
Cân muối một cân muối 


4. Đọc đoạn trích Nghĩa của từ “bụng” dẫn ở SGK trang ð7 và trả 
lời câu hỏi. 
a. Tác giả đoạn trích nêu lên hai nghĩa của từ bụng. Đó là các nghĩa: 


Bụng 1 (nghĩa gốc): bộ phận cơ thể người hoặc động vật chứa ruột, 
đạ dày. Ví dụ: đói bụng, no bụng, ăn cho chắc bụng, con mắt to hơn 
cái bụng... 


Bụng 9 (nghĩa chuyển): biểu tượng của ý nghĩa sâu kín, không bộc 
lộ ra đối với người và việc nói chung. Ví dụ: nghĩ bụng, trong bụng 
mừng thâm, bụng bảo dạ, định bụng, suy bụng ta ra bụng người, đi 
guốc trong bụng, sống để bụng chết mạng di... 


Ngoài hai nghĩa tác giả đã nêu, bụng còn có một nghĩa: 


Bụng 3 (nghĩa chuyển): phần phình Lo ra ở giữa của một số vật. Ví 
dụ: bụng chân, bụng lò... 


b. Trong các trường hợp dưới đây, từ bựng có nghĩa: 
- Ăn cho ấm bụng 


Bụng ở đây được hiểu theo nghĩa gốc (1): bộ phận cơ thể người chứa 
ruột, dạ dày. 


- Anh ấy tốt bụng 


Bụng ở đây được hiểu theo nghĩa chuyển (3): biểu tượng của ý nghĩ 
sâu kín, không bộc lộ ra đối với người, với việc nói chung. 


- Chạy nhiều, bụng chân rất săn chắc 


Bụng ở đây được hiểu theo nghĩa chuyển (3): phần phình to ra ở 
giữa của một số vật. 


80 


Bài đọc tham khảo 


“Động lực chủ yếu thúc đẩy sự chuyển biến ý nghĩa vẫn là những 
nhu cầu do giao tiếp đặt ra. Có nhu cầu về mặt trí tuệ và những nhu 
cầu về mặt tu từ. Ngôn ngữ luôn luôn đứng trước đòi hỏi phải kịp thời 
 biêu thị những sự vật, hiện 


sáng tạo ra những phương tiện mới 
tượng và những nhận thức mới xuất hiện trong xã hội, để thay thế 
những cách diễn đạt, những tên gọi cũ đã mòn, không còn khả năng 
gợi tả, bộc lộ cảm xúc và gây sâu sắc ở người nghe nữa. Thay đổi ý 
nghĩa ở các từ sẵn có, thổi vào chúng những luồng sinh khí mới là một 
biện pháp tiết kiệm, sống động, giàu tính dân tộc, có tính nhân dân 
đậm đà, dễ dàng được chấp nhận nhanh chóng, đáp ứng được những 
nhu cầu nói trên của giao tiếp. Đó cũng là cách khai thác và phát huy 
của ngôn ngữ” 


(Đỗ Hữu Châu, Từ uựng ngữ nghĩa tiếng Việt, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, 1981) 


LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Đặc điểm của lời văn tự sự; 
- Biết viết các câu văn tự sự cơ bản 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

1. Lời văn giới thiệu nhân vật 


Trong văn tự sự, khi giới thiệu nhân vật thường giới thiệu tên, họ, 
lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật... Đồng 
thời lời giới thiệu nhân vật cũng bao hàm cả ý nghĩa khen chê cũng 
như thái độ của người viết đối với nhân vật đó. 


81 


1. (1) Đoạn văn giới thiệu hai nhân vật: Hùng Vương thứ mười tám 
và Mị Nương. 


+ Quan hệ: Hùng Vương và Mị Nương là hai cha con. 

+ Đặc điểm: Mị Nương người đẹp như hoa, tính tình hiển dịu. 

(2) Đoạn văn giới thiệu hai nhân vật: Sơn Tỉnh và Thủy Tĩnh. 

+ Lai lịch: Sơn Tỉnh đến từ vùng núi Tản Viên; Thủy Tỉnh đến từ 
miền biển. 

+ Tài năng: Cả Sơn Tinh và Thủy Tỉnh đều có nhiều tài, 

9. Câu văn giới thiệu nhân vật thường: 


- Câu văn với từ /v, từ có: Hùng Vương thứ mười tám có một người 
con gái tên là Mị Nương. 


- Câu văn kể ngôi thứ ba: Người ta gọi chàng là Sơn Tỉnh; Người 
ta gọi chàng là Thủy Tình. 


IL Lời văn kể sự việc 


Trong văn tự sự, khi kể sự việc thì kể các hành động, việc làm, kết 
quả và sự thay đổi do các hành động ấy đem lại. 


(3) Đoạn văn dùng những từ ngữ sau để kể những hành động của 
nhân vật: Thủy Tinh đế? sau. không /ấy được vợ, nổi giận, đem quân 
đuối theo, hô mưa, gọi gió làm thành đông bão, đáng nước sông lên 
cuồn cuộn đánh Sơn Tỉnh. 


Các hành động trên được kể theo thứ tự: hành động > diễn biến 
tâm lý - hành động: Đến sau, không lấy được vợ (hành động) > đùng 
đùng nổi giận (diễn biến tâm lý) > đem quân đuổi theo đòi cướp Mị 
Nương, hô mưa, gọi gió (hành động). Đồng thời đây cũng là thứ tự 
được sắp xếp theo thời gian. 


Hành động ấy đem lại hậu quả: nước ngập ruộng đồng, nước ngập 
nhà cửa, nước dãng lên lưng đổi, sườn đổi, thành Phong Châu như nổi 
lềnh bềnh trên một biển nước. 


œ 
t 


Lời kể trùng điệp nước ngập... mốc ngập.... nước dâng... gây ấn 
tượng về một trận cuồng phong dữ dõi đang diễn ra, với một biển nước 
mênh mông, ngập tràn nhà cửa, ruộng đồng... 


1H. Đoạn văn 


Mỗi đoạn văn thường có một ý chính, diễn đạt thành một câu gọi 
là câu chủ để. Các câu khác diễn đạt những ý phụ dẫn dến ý chính 
hoặc giải thích ý chính, làm cho ý chính nôi bật lên. 


1. Các đoạn (1). (9), (3) biểu đạt chính: 


- Đoạn 1: Vua Hùng muốn kén rể. Câu biểu đạt ý chính: Vua eha 
yêu thương nàng hết mực, muốn ben cho con một người chồng thật 
xứng đúng. 


- Đoạn 9: Có hai người đến cầu hôn, cả hai người đều tài giỏi và đều 
xứng đáng làm con rể. Câu biểu đạt ý chính: Äfột người ở uùng núi 
Tủn Viên có tài lạ [...]. Một người ở miễn biển, tài năng cũng không 
kém |...) 


- Đoạn 3: Thủy Tỉnh dâng nước đánh Sơn Tỉnh. Câu biểu đạt ý 
chính: Thủy Tỉnh đến sau, không lấy được uợ, đùng đùng nổi giận, 
đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. 


Để dẫn đến ý chính, người kể đã dẫn đắt từng bước bằng cách kể 
các ý phụ: 
- Đoạn 1: Hùng Vương thứ mười tắm có người con gái xinh đẹp, 


hiển dịu, đến tuổi lấy chồng. 


- Đoạn 3: Một hôm có hai chàng đến cầu hôn, một chàng tên là Sơn 
Tỉnh, một chàng tên là Thủy Tỉnh. Cả hai đều tài giỏi và đều xứng 
đáng làm rể vua Hùng. 


- Đoạn 3: Thủy Tỉnh hô mưa, gọi gió làm thành giông bão, dâng nước 
sông cuồn cuộn. Nước ngập ruộng đồng, ngập nhà cửa, dâng lên lưng 
đổi, sườn đôi, thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trên một biển nước. 


2. Kể một đoạn văn nêu ý chính: 7hánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun 
tửa giết chết hết giặc Ân: 


83 


Thánh Gióng mặc áo giáp, cẩm roi nhảy lên mình ngựa. Ngựa 
phun lửa, tráng sĩ phi thẳng đến nơi có giặc, giết hết lớp này đến lớp 
khác. Giặc chết như rạ. Roi gắt gẫy, tráng sĩ nhổ những bụi tre ven 


đường đánh vào giặc. Giặc tan vỡ, đạp lên nhau chạy trốn. 
B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Đọc kĩ các đoạn văn dẫn ở SGK trang 60 và trả lời câu hỏi: 

a. Đoạn văn thứ nhất kể về việc So Dừa giỏi chăn bò. 

Câu chủ đề là: Cậu ehăn bò rất giỏi. 

Đoạñ văn được triển khai theo trật tự: câu chủ để nêu trước, các 
câu sau giải thích, cụ thể hóa cho câu chủ để. 

Các câu sau cụ thể hóa là: Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau bò ra đồng, 
tối đến lại lăn sau đàn bò uê chuông. Ngày nắng cũng như ngày mưa, 
bò con nào con nấy bụng no căng. 

b. Đoạn văn thứ hai kể về việc Phú ông có ba cô con gái thay phiên 
nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. 

Câu chủ để: Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, phú ông có ba cô con 
gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. 

Đoạn văn được triển khai theo thứ tự: câu chủ để được nêu trước, 
các câu sau giải thích, cụ thể hóa cho câu chủ để. 

Các câu cụ thể hóa là: Hai cô chị ác nghiệt biêu kì, thường hắt hủi 
Sọ Dừa; còn cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi uới Sọ 
Dừa rất tử tế 

e. Đoạn văn thứ ba kể về tính tình của cô Dần hàng nước. 


Câu chủ đề: Tính cô cũng ahư tuổi cô còn trẻ con lắm. 


Đoạn văn được triển khai theo trật tự: câu chủ đề được nêu trước, 
các câu sau giải thích, cụ thể hóa, làm cho người nghe hiểu được, cảm 
nhận được. 


84 


Cácc u cụ thể hóa là: Thẩy khách hàng nói một câu bông đùa, 
cô đã tưởng người ta chòng ghẹo mình, díu đôi lông mày lại uà ngoe 
nguấy cái mình. Khách trông thấy chỉ cười. Nhưng cô không giận ai 
lâu, chỉ một lát cô lại uut tính ngay. 


9. Câu đúng là: Người gác rừng đóng chắc chiễc yên ngựa, nhảy lên 
lưng ngựa, rồi lao uào bóng chiêu. 


Vì đây là lời văn kể sự việc (kể về hành động của người gác rừng) 
và được trình bày theo thứ tự việc gì :a trước thì kể trước, việc gì 
xảy ra sau thì Rể sau: đóng yên ngựa =3 nháy lên lưng ngựa > lao uào 
bóng chiều. 


3. Bài tập này yêu cầu các em viết câu giới thiệu các nhân vật: 
Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ. Tuệ Tĩnh 


- Lạc Long Quân là một uị thần thuộc nòi rồng, sống ở miền đất 
Lạc Việt. 


- Ngày xưa, ở uùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc 
dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần. 


- Thánh Gióng ở đời Hùng Vương thứ sáu đã có công dẹp giặc Ân 
cứu nước nên được uua phong là Phù Đổng Thiên Vương. 


- Tuệ Tĩnh là danh y lỗi lạc đời Trần có tấm lòng yêu thương uà 
cứu giúp người bệnh. 


4. Bài tập này yêu cầu các em viết đoạn kể chuyện Thánh Gióng 
cưỡi ngựa sắt xông trận, ngựa phun lửa giết giặc Ân và đoạn kể 
chuyện Thánh Gióng khi roi sắt gãy. đã nhổ tre đằng ngà tiếp tục 
đánh đuổi quân giặc (xem phần Hướng dẫn tìm hiểu bài). 


8ã 


Bài 6 


THẠCH SANH 


*Ở hiền gặp lành” 


Đọc lại lí thuyết về truyện cổ tích ở bài học trước (trang 72) để có 
cái nhìn khái quát về thể loại này. 


1. Câu hỏi 1 SGK trung 66 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn dầu của truyện: "Ngày xưa ở quận Cao Bình... mọi 
phép thần thông". Chú ý đọc phần Chú thích trong SGK để hiểu rõ 
nội dung văn bản. 


b. Gợi ý trả lời 


Sự ra đời của Thạch Sanh có chỗ khác thường, vì Thạch Sanh là 
thái tử ở trên trời, được Ngọc Hoàng phái xuống đầu thai làm con của 
hai vợ chồng già nghèo khó, nhưng tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. 
Điều đặc biệt là, bà mẹ Thạch Sanh có thai mấy năm mới sinh ra 
chàng. Trong khi đó, những bà mẹ phàm trần chỉ mang thai 9 tháng 
10 ngày là sinh nở. 


Khi Thạch Sanh biết dùng búa, Ngọc Hoàng cho thiên thần xuống 
dạy cho đủ các môn võ nghệ và phép thần thông. 


Tuy nhiên, sự ra đời của Thạch Sanh vẫn có phần giống với những 
cậu bé phàm trần. Chàng cũng sinh ra trong một gia đình nghèo, cha 
mẹ mất sớm, chỉ có một cái búa là gia tài duy nhất. Chàng cũng là 
đứa bé mồ côi như bao đứa bé khác trong xã hội. 


Như vậy Thạch Sanh vừa có nguồn gốc thần tiên, vừa có nguồn gốc 
người thường. Sức mạnh của chàng có được là sự kết tỉnh giữa cái 
bình thường (người trần) với cái phi thường (thần tiên). Trong truyện, 
Thạch Sanh sớm mồ côi cha mẹ, có một cuộc sống nghèo khổ, phải tự 
mình lao động kiếm sống như bao người đân nghèo khác. 


86 


Hình tượng nhân vật Thạch Sanh öói lên sự cảm thông sâu sắc của 
nhân dân với số phận của những người nghèo khố, mô côi trong xã 
hội. Thạch Sanh trở thành người anh hùng nghĩa hiệp, trừ hại cho 
đd 


n, bảo vệ công lý là ước mơ của nhân dân về một xã hội công bằng, 
tốt đẹp. Thạch Sanh còn là hiện thân của niềm tin về sức mạnh, khả 
năng kỳ lạ có trong mỗi con người bình thường của nhân dân. 


9. Câu hỏi 2 SGK trang 66 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc lại đoạn văn từ: "Một hôm. có người hàng rượu... bọ hung". 


Đoạn văn này gồm nhiều sự kiện liên quan đến việc thứ thách 
Thạch Sanh, mỗi sự kiện được điển đạt ngắn gọn về một tình huống 
thử thách nhân vật. Cần đọc kĩ từng sự kiện trước khi trả lời câu hỏi 


b. Gợi ý trả lời 


Trước khi được kết hôn với công chúa, Thạch Sanh đã trải qua 
nhiều tai biến nối tiếp nhau. Thạch Sanh đã lần lượt vượt qua những 
thử thách này, và bộc lộ phẩm chất đáng quý của một chàng dũng sĩ 
nghĩa hiệp. 


Có thể nói phần lớn những khó khăn này đều liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến Lí Thông. Lí Thông lợi dụng đức tính thật thà, chất 
phác của Thạch Sanh dể lừa gạt chàng nhiều lần. Hắn kết nghĩa anh 
em với chàng vì thấy chàng có sức khỏe phi thường. Hắn lừa Thạch 
Sanh đến miếu thờ để thế mạng cho mình. Tại miếu thờ, Thạch Sanh 
đã đánh nhau với chằn tỉnh. Chăn tỉnh vốn là một con quái vật, có 
nhiều phép lạ, thường ăn thịt người. Quan quân nhà vua đã nhiều lần 
muốn diệt trừ nhưng đều thất bại. Thạch Sanh đã dùng sức mạnh của 
mình: lưỡi búa và võ thuật để giết chết con quái vật gian ác, xách đầu 
mang về. Nhưng Lí Thông đã lừa Thạch Sanh, cướp công của chàng. 


Sau đó, Thạch Sanh lại giúp Lí Thông tìm tung tích của đại bàng, 
giết chết đại bàng cứu công chúa. Lí Thông đã vô ơn, sai quân lấy đá 
lấp kín cửa hang, không cho chàng lên mặt đất. 


Những chỉ tiết, Thạch Sanh đánh chẳn tỉnh, diệt đại bàng mang 


87 


dáng dấp của chàng dũng sĩ diệt quái vật, diệt ác, trừ hại cho nhân 
dân vừa thể hiện tài năng, sức mạnh phi thường của người anh hùng, 
vừa thể hiện phẩm chất nghĩa hiệp đáng quý. 


Tại nơi ở của đại bàng, Thạch Sanh đã giải thoát cho con trai vua 
Thủy Tề. Chàng được mời xuống thủy phủ chơi, được đối đãi hậu hĩnh. 
Vua Thủy Tế để trả công chàng, đã biếu nhiều bạc vàng châu báu. 
Thạch Sanh từ chối và chỉ xin một cây đàn. Thạch Sanh tuy xuất thân 
nghẻo khổ, tự lao động kiếm sống, nhưng trước vàng bạc, châu báu, 
chàng không nảy lòng tham, biểu hiện một tâm hồn cao đẹp. Người 
anh hùng làm việc tốt vì nghĩa chứ không vì lợi. Thạch Sanh trở 
thành một hình ảnh đẹp, thật thà chất phác, hiển lành và tết bụng có 
một tâm hồn trong sáng, nghĩa hiệp và rộng lượng. 


Song, khó khăn vẫn chưa chấm dứt, cái xấu, cái ác vẫn còn hãm 
hại chàng. Hồn chằn tỉnh và đại bàng còn báo thù chàng. Chúng lấy 
của trong kho nhà vua, giấu ở gốc đa (nơi chàng ở) để vu vạ chàng ăn 
cắp. Vì vậy, Thạch Sanh đã bị bắt vào ngục... 


Như vậy, Thạch Sanh đã trải qua một chuỗi khó khăn, thử thách. Mỗi 
thử thách lại có mức độ khác nhau, càng làm sáng rõ những đức tỉnh tốt 
đẹp của chàng. Qua những thử thách ấy, Thạch Sanh bộc lộ phẩm chất 
tốt đẹp: chất phác, thật thà, tốt bụng, dũng cảm, nghĩa hiệp, nghệ sĩ. 


Chỉ tiết đánh chằn tỉnh, đại bàng có nhiều ý nghĩa: khẳng định sức 
mạnh vô song, võ nghệ cao cường của Thạch Sanh. Chần tỉnh, đại 
bàng là hiện thân của cái ác, có nhiều phép thuật khôn lường nhưng 
không làm chàng khuất phục. Sức mạnh của Thạch Sanh là sức mạnh 
của chính nghĩa, chiến thắng của chàng cũng là chiến thắng của 
chính nghĩa. Chàng là hiện thân của chính nghĩa, là vị cứu tỉnh của 
nhân dân, thay dân mà trừ bạo ngược. 


Hình tượng người anh hùng Thạch Sanh tỏa sáng toàn bộ câu 
chuyện, phản ánh ước mơ của nhân dân về một người anh hùng lí 
tưởng, diệt trừ cái ác, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 66 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Trong truyện, Thạch Sanh va Lí Thông đối lập nhau về mọi mặt. 


88 


Đọc kĩ toàn bộ câu chuyện, đối chiếu hành động của hai nhân vật để 
tìm ra sự đối lập, qua đó nhận xét tính cách của họ. 


b. Gợi ý trả lời 
Trong truyện 7hạch Sanh, hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông 
luôn đối lập nhau về tính cách và hành động. Thạch Sanh là hiện 


thân của cái đẹp, cái thiện, chất phác, thật thà, dũng cảm, nghĩa hiệp. 
Lí Thông lại dối trá, lừa đảo và hèn nhát. 


Nếu Thạch Sanh dũng cảm, lập nhiều chiến công, có tấm lòng 
khoan dung thì Lí Thông lại xấu xa, xảo quyệt, ích kỷ, tìm mọi thủ 
đoạn để hãm hại và cướp công của Thạch Sanh. 


Hành động của Lí Thông trong những lần lừa gạt Thạch Sanh, 
cướp công của chàng (lừa Thạch Sanh đến miếu, lấy đá lấp cửa hang 
hại chàng) đều xuất phát từ lòng tham vô đáy, vì lợi ích cá nhân mà 
quên đi tình nghĩa con người. Đó là những hành động của kẻ tiểu 
nhân ác độc và gian xảo. 


Trái lại, Thạch Sanh luôn làm việc nghĩa, không màng danh lợi, 
không cần được người bị nạn trả ơn (cứu con trai vua Thủy Tề, bắn 
đại bàng bị thương khi nó cắp người). Cho đến khi Thạch Sanh nhận 
rõ bộ mặt gian ác của Lí Thông: lừa gạt, cướp công lao của chàng, sát 
hại chàng, Thạch Sanh không trừng phạt mà tha bổng cho mẹ con họ 
về quê làm ăn. 


Cuối cùng, trời vẫn trừng phạt mẹ con Lí Thông, cho sét đánh chết. 
Còn Thạch Sanh được kết duyên cùng công chúa, được lên ngôi vua. 


c. Mở rộng kiến thức 


Tìm đọc thêm các truyện cổ tích khác: Cây khế, Tấm Cám, Cây tre 
trăm đốt, Sọ Dừa... 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 67 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn văn: "Nhà vua gả công chúa... đã nhường ngôi cho 
Thạch Sanh", 


89 


Chỉ tiết tiếng đàn thần, niêu cơm thần vừa là biểu tượng mang ý 
nghĩa của truyện, vừa là yếu tố hoang đường, tạo nên sự hấp dẫn cho 
câu chuyện. Các chỉ tiết này đóng vai trò gì trong truyện, từ đó nêu 
lên ý nghĩa của chúng. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết thần kỳ, trong đó đặc sắc 
nhất là chỉ tiết tiếng đàn và niêu cơm thần. 


Tiếng đàn trong truyện là một biểu tượng, mang ý nghĩa tượng 
trưng sâu sắc. Tiếng đàn đã giải câm cho công chúa, giải oan cho 
Thạch Sanh, và khiến quân lính 18 nước chư hầu phải xin hàng. 
“Tiếng đàn là tiếng nói phân trần lẽ phải, là tiếng nói của chính nghĩa, 
của công lý. Vì vậy, không cần phải đổ máu, không động bình đao, 
Thạch Sanh chỉ gảy đàn đã làm quân địch tan rã, đầu hàng. Như vậy, 
tiếng đàn còn có ý nghĩa thể hiện niềm yêu chuộng hòa bình của nhân 
dân ta. 


Bên cạnh chỉ tiết tiếng đàn, niêu cơm thần cũng là một biểu tượng 
kì diệu. Niêu cơm dùng để đãi những kẻ bại trận. Một niêu cơm thần 
kì, quân sĩ 18 nước ăn mãi không hết. Niêu cơm thể hiện tình cảm 
chân thành mộc mạc, vừa thể hiện tấm lòng nhân đạo của chàng đối 
với kẻ bại trận. Niêu cơm thần là ước mơ của nhân dân ta về lao động 
sản xuất, mùa màng tươi tốt, lương thực dư thừa, đủ cho hàng ngàn, 
hàng vạn người ăn. 


Ngoài hai chi tiết này, truyện còn có chỉ tiết thần kì khác: cung 
tên vàng, thần tiên dạy võ nghệ, phép lạ, thái tử đầu thai... có tác 
dụng làm tăng sức hấp dẫn của truyện, làm câu chuyện đậm không 
khí cổ tích. 


Truyện cổ tích thường có những chỉ tiết kì lạ, hoang đường giống 
như thần thoại và truyền thuyết, nhưng yếu tố thế sự, đời sống thế 
tục đã được gia tăng trong truyện cổ tích. Vì thế, truyện cổ tích dù còn 
yếu tố hoang đường, nhưng vẫn gần với cuộc sống con người. Ở đó, 
truyện có kẻ giàu người nghèo, có sự bất công và dấu tranh chống áp 
bức, bất công trong xã hội. 


90 


5. Cau hỏi 5 SGK trang 67 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Cần nhớ: Truyện cổ tích thường kết thúc có hậu. Người tốt được 
hạnh phúc, kẻ ác bị trừng trị, thể hiện hát vọng của nhân dân về một 
cuộc sống tốt dẹp, công bằng. 


b. Gợi ý trả lời 


Kết thúc truyện Thạch Sanh, mẹ con Lí Thông bị chết, biến thành 
bọ hung suốt đời sống trong những chỗ nhơ bẩn là một sự trừng phạt 
đích dáng cho những kẻ độc ác, không có tình người. 


Ngược lại, Thạch Sanh tốt bụng. nghĩa hiệp được đền đáp xứng 
đáng, được kết duyên cùng công chúa và được lên ngôi vua. Cách 
kết thúc này thường phổ biến trong các truyện cổ tích - cách kết 
thúc có hậu thể hiện triết lí sống "ở hiển gặp lành", "ác giả ác báo", 
kẻ ác bị trừng trị đích đáng, người tốt được hưởng phúc lành của 
nhân dân ta. 


Kết thúc có hậu trong truyện cổ tích phản ánh nguyện vọng của 
nhân đân ưóe mơ một cuộc sống tốt đẹp, công bằng, không có áp bức, 
không có bất công. 


Các truyện cô tích khác cũng có kết thúc như vậy, như người anh 
tham lam trong truyện Cây &hế đã rơi xuống vực chết; hai cô chị 
độc ác của cô Út trong So Đờa đã đi biệt xứ: lão nhà giàu tham lam, 
thất hứa phải gả cô Út cho anh Khoai (Anh trai cày oà lão nhà 
giàu)... 


Tư liệu tham khảo 


Để bổ trợ kiến thức cho bài học, dưới đây xin được trích dẫn bài 
bình về truyện 7hạch Sanh của Hoàng Tiến Tựu. 


91 


THẠCH SANH 


1, 


Thật khó có thể tìm thấy trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt 
Nam một tác phẩm vừa lớn về để tài và nội dung, vừa phong phú về 
loại hình nhân vật và chặt chẽ, hoàn chỉnh về kết cấu nghệ thuật như 
truyện Thạch Sanh. 

Ở đây vừa có đấu tranh thiên nhiên chống các loài ác thú (ở trên 
trời "Đại Bàng", ở mặt đất "Trăn Tinh", trong hang động "Hồ Tinh") 
vừa có đấu tranh giai cấp trong xã hội (giữa Thạch Sanh và Lí 
Thông); lại có cả đấu tranh dân tộc chống ngoại xâm (với quân "mười 
tám nước chư hầu") và đấu tranh cho tình yêu đôi lứa (của Thạch 
Sanh và công chúa). 


Trong truyện cổ tích nói riêng cũng như truyện cổ dân gian nói 
chung của nước ta, có rất nhiều những nhân vật độc đáo và tiêu biểu 
về mặt này hay mặt khác cho trí tuệ, tài năng, tâm hồn, phẩm chất 
của con người Việt Nam trong những địa phương và những thời kì 
khác nhau của lịch sử dân tộc (Lạc Long Quân, Thánh Gióng, Chử 
Đồng Tủ, Mị Châu, nàng Tô Thị, vợ chàng Trương, cô Tấm...). Nhưng 
có lẽ không nhân vật nào có nhiều mặt hoạt động rộng lớn, nhiều 
chiến công, nhiều loại kẻ thù và nhiều tài năng, phẩm chất đạo đức 
như Thạch Sanh. Có thể nói, trong những nhân vật chính diện mà 
truyện cổ tích Việt Nam đã xây dựng nên, Thạch Sanh là con người 
đẹp nhất, tiêu biểu nhất và hoàn hảo nhất. 


Xét về nguồn gốc nhân vật, theo truyện kể, Thạch Sanh vốn là Thái 
tử con Ngọc Hoàng được đầu thai vào nhà họ Thạch (ở Cao Bằng) để 
đến ơn đáp nghĩa cho ông bà Thạch Nghĩa ăn ở có đức, có nhân. Như 
vậy là chàng có nguồn gốc thần tiên, là "người trời". Nhưng sau khi 
đầu thai vào nhà họ Thạch, Thạch Sanh đã sinh ra và lớn lên thành 
một con người ở cõi trần, trong xã hội phong kiến Việt Nam, có cha 
mẹ, họ tên, quê hương, nghề nghiệp và vị trí trong gia đình, xã hội rất 
rõ ràng, cụ thể. Điều này không phải nhân vật cổ tích nào cũng có, nó 
làm cho hình tượng nhân vật Thạch Sanh vừa có tính khái quát hóa, 
vừa giàu tính cụ thể, sống động. 


92 


Thạch Sanh mất cha từ khi còn ở trong bụng mẹ, rồi mất luôn cả 
mẹ, sống mồ côi một thân một mình từ tấm bé. Đó là đặc điểm có tính 
phổ biến của các nhân vật chính điện trong truyện cổ tích thần kì, 
thiếu nó,Thạch Sanh không thể xếp vào hàng ngũ những nhân vật cổ 
tích dích thực của Việt Nam và thế giới. Ngoài đặc điểm cổ tích, nhân 
vật này còn có cả những tính chất của nhân vật thần thoại và truyền 
thuyết anh hùng. Việc Thạch Sanh ‹ Trăn Tỉnh, Đại Bàng, Hồ 
Tỉnh rất gần gũi, tương đồng với việc đánh Mộc Tỉnh, Ngư Tỉnh và 
Cửu vĩ Hồ Tỉnh của Lạc Long Quân (trong huyền thoại Lạc Long 
Quân - Âu C9); niêu cơm thần của Thạch Sanh cũng là một mô-típ đã 
có trong truyện Khổng Minh Không, việc chống quân xâm lược "mười 
tám nước chư hầu" lại làm cho Thạch Sanh gần với những nhân vật 
anh hùng trong truyền thuyết chống ngoại xâm. Nhưng về cơ bản, 
Thạch Sanh vẫn là một nhân vật cổ tích. Truyện cổ tích kế thừa và 
phát triển những sáng tạo về nội dung và nghệ thuật của các thể loại 
ra đời trước nó (thần thoại, truyền thuyết, anh hùng ca...) để thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là tự nhiên và đễ hiểu. Đó cũng 
là quy luật phát triển chung của văn học nghệ thuật. 


II. 


Chiến công, sự nghiệp to lớn của Thạch Sanh gắn liền với tài năng 
và phẩm chất khá toàn diện của chàng. Và tác giả dân gian đã phản 
ánh, thể hiện điều đó hết sức thành công bằng nghệ thuật của truyện 
cổ tích. 


Ngoại hình của Thạch Sanh được phác họa đơn sơ nhưng rõ nét. Đó 
là một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô "mặt đỏ mày xanh", mình 
trần, đóng khố. Gia tài vốn liếng của chàng chỉ có hai thứ là "cây rìu" 
và cái "gốc đa". 

Tuy rằng nghèo nàn, ít ỏi, nhưng như thế là Thạch Sanh đã có ba 
điều kiện cơ bản ban đầu - con người với sức khỏe, tài năng, nghị lực; 
công cụ lao động và mảnh đất quê hương để từ đó mà làm nên tất cả. 


Nhờ cây rìu của cha để lại, Thạch Sanh đã chém được đầu Trăn 
Tỉnh. Sau khi đốt xác con quái vật, chàng đã có thêm chiếc "cung 
vàng" kì diệu - chiến lợi phẩm quan trọng đầu tiên của chàng. Nhờ có 
"cung vàng", Thạch Sanh đã diệt được Đại Bàng, cứu được nàng công 


98 


chúa và Thái tử con vua Thủy Tế. Được thêm "cây dàn thần". Thạch 
Sanh tiếp tục giải quyết khó khăn và lập nên những kì tích mới. 


Ở nhân vật Thạch Sanh cái bình dị gắn với cái phi thường, sức 
người kết hợp với sức thần một cách chặt chẽ, hài hòa 


Những lần bị Lí Thông và yêu quái hãm hại, Thạch Sanh không có 
ông Bụt hiện lên giúp đỡ nhưng Thạch Sanh lại có trong tay những 
phương tiện kì diệu (cung vàng, đàn thần, niêu cơm thần) và từ năm 
mười ba tuổi, Thạch Sanh đã được Tiên Ông (theo lệnh của Ngọc 
Hoàng) dạy cho những phép thần thông. khiến cho chàng có cả tài 
năng của con người và thần thánh. 


Cây đàn thần của Thạch Sanh thật vô cùng kì diệu, nó đã giúp 
chàng vạch tội Lí Thông, giải câm cho công chúa và làm mềm lòng, 
nhụt chí đội quân xâm lược của "mười tám nước chư hầu". Nhưng 
nghĩ cho kĩ thì sẽ thấy tiếng "đàn thần" cũng thực hiện những chức 
năng, phát huy những tác dụng tích cực như tiếng "đàn người". Đó là 
tiếng đàn hòa bình, nhân đạo, tiếng nói tình yêu và công lí. 


Một điều rất thú vị và đáng nói là, khi vào tay Thạch Sanh thì cây 
đàn thần mới phát huy công hiệu và tác dụng kì diệu của nó, vua Thủy 
Tể có nó mà vẫn phải chịu bó tay để cho yêu quái bắt con giam hãm 
trong "cũi sắt". Với rìu sắt và cung vàng, Thạch Sanh là một dũng sĩ 
trong đấu tranh thiên nhiên, diệt trừ ác thú, với cây đàn thần, Thạch 
Sanh lại được tác giả dân gian xây dựng như một nghệ sĩ anh hùng 
trong đấu tranh xã hội cho cuộc sống yên vui, cho tình yêu và lẽ phải. 


1H, 


Sẽ là phiến diện và thiếu sót nếu không chú ý đến quan hệ giữa 
Thạch Sanh với Lí Thông. Tuy Thạch Sanh có nhiều loại kẻ thù khác 
nhau, nhưng kẻ thù chủ yếu, nguy hiểm và lâu dài nhất của chàng 
chỉ có một. đó là Lí Thông. Lí Thông đối lập với Thạch Sanh một cách 
toàn diện và sâu sắc. Có thể nói: Thạch Sanh với Lí Thông, đó là sự 
đối lập giữa thiện và ác, lao động và bóc lột, thật thà và xảo trá, vị tha 
và vị kỉ, anh hùng và bạo nhược, cao thượng và thấp hèn. 


Từ chỗ lợi dụng tình cảm anh em kết nghĩa để bóc lột sức lao động 
của Thạch Sanh. Lí Thông đã lừa dối Thạch Sanh di chết thay cho nó, 


94 


rồi lại cướp công của chàng một mình tàn hưởng giàu sang, danh 
vọng. Trong cổ tích Việt Nam có khá nhiêu những nhân vật tham lam, 
độc ác (người anh trong truyện Cáy #e, tên nhà giàu trong truyện 
¡ trong truyện So Dưa, hai mẹ con nhà 
Cám...), nhưng xét về mức độ của sự tham lam, xảo quyệt và tàn 
nhân, thì không một nhân vật nào có thê so sánh được với Lí Thông. 
Vì thế trời đã không dung và cuối cùng mẹ con Lí Thông đã bị sét 
đánh chết, hóa thành con bọ hung, đời đời chui rúc nơi nhơ bẩn. Việc 
để Thạch Sanh tha bổng cho mẹ con Lí Thông là ý đồ nghệ thuật rất 
độc đáo và cao tay của tác giả dân gian. nhằm làm cho tính cách nhân 
vật Thạch Sanh phát triển nhất quán và hoàn hảo. Thạch Sanh là con 
người sinh ra vì nghĩa, đúng như tên gọi của cha chàng: ông " Thạch 
Nghĩa". Thạch Sanh không ưa khóc than yếu đuối, cũng không thích 
giận hờn và không có nhu cầu trả thù như cô Tấm. 


Cây trẻ trăm đốt, hai người c 


IV: 


Mối quan hệ giữa Thạc: Sanh với công chúa Quỳnh Nga là một 
mạch rẽ, một chủ để phụ của truyện cô tích có nội dung phong phú và . 
quy mô rộng lớn này. 


Việc Thạch 8anh bắn con Đại Bàng đang cắp nàng công chúa bay 
qua "gốc đa" của chàng diễn ra rất tự nhiên như là một sự tình cờ, 
nhưng đó là sự "tự nhiên" và "tình cò" của nghệ thuật và rất nghệ 
thuật. Chính sự "tình cờ" sáng tạo đó đã mở đầu cho lịch sử tốt đẹp 
của quan hệ giữa Thạch Sanh và công chúa Quỳnh Nga. Mối quan hệ 
này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của chủ để chính, của 
quan hệ Thạch Sanh - Lí Thông trong tác phẩm. 


Sau khi nhà vua mở hội kén chồng cho công chúa và chọn người 
làm phò mã để nối ngôi, công chúa buôn vì chưa tìm được người tâm 
đầu ý hợp, nàng thơ thần ra chơi vườn dào và bị Đại Bàng sà xuống 
cấp bay đi. Những chỉ tiết ấy rất quan trọng và giàu ý nghĩa. Như vậy 
là sau "hội kén chồng", Đại Bàng đã "dưa" công chúa đến với Thạch 
Sanh làm cho hai người biết nhau, yêu nhau và lấy nhau. Đại Bàng 
là kẻ thù của công chúa và Thạch Sanh, nhưng xét về ý nghĩa khách 
quan nó lại có tác dụng như là một ông mai, bà mối phản diện của đôi 
trai tài gái sắc này. Và công chúa Quỳnh Nga đã không thể tìm được 


95 


người bạn đời lí tưởng của mình ở trong "hội kén chồng" mà nàng lại 
tìm được ở dưới hang sâu trong khi nàng lâm nạn. Tục ngữ có câu: 
Trai khôn tùn uợ giữa chợ đang đông 


Gái khôn tìm chông giữa chốn ba quân. 
Việc kén chồng của công chúa cho thấy nhiều điều có ý nghĩa. 


Không có Thạch Sanh thì công chúa không thể nào thoát khỏi loài 
yêu quái. Thạch Sanh vừa là ân nhân vừa là bạn tình của nàng, tương 
tự như Lục Vân Tiên và Nguyệt Nga trong truyện thơ của Nguyễn 
Đình Chiểu vậy. Nhưng về sau, vai trò của công chúa Quỳnh Nga 
trong cuộc đời và sự nghiệp của Thạch Sanh dược tác giả dân gian xây 
dựng khác rất nhiều so với vai trò của Nguyệt Nga đối với Lục Vân 
Tiên trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Không có Thạch Sanh 
thì công chúa không thể thoát khỏi loài yêu quái. Và ngược lại, không 
có công chúa thì Thạch Sanh cũng khó mà trừng trị được Lí Thông để 
giải thoát cho mình. Trong ý nghĩa và tác dụng đó, công chúa lại vừa 
là bạn tình, bạn đời, vừa là "ân nhân" và "bạn chiến đấu" của Thạch 
Sanh trong đấu tranh xã hội. Cây đàn thần phải vào tay Thạch Sanh 
mới phát huy được hiệu quả, tác dụng. Trong trường hợp vạch tội và 
trừng trị Lí Thông thì ngoài Thạch Sanh phải có thêm công chúa thì 
tiếng nói công lí của đàn thần mới hiệu nghiệm, vì thế, tác giả dân 
gian đã bố trí để cho Thạch Sanh dùng tiếng đàn nói với công chúa 
một cách tỉnh tế. Qua tiếng đàn, công chúa đã nhận ra Thạch Sanh 
và hết câm. Từ đó dẫn đến việc nhà vua hạ lệnh giải phóng cho Thạch 
Sanh, cho phép Thạch Sanh kết duyên cùng công chúa và giao toàn 
quyền xử tội Lí Thông cho chàng. 


Sự sắp xếp tình tiết và giải quyết các mối quan hệ ở đây của tác giả 
dân gian thật là thấu tình đạt lí và khéo léo tuyệt vời. Đây là một 
trong những màn "chung kết" dộc đáo và hấp dẫn đặc biệt trong 
truyện cổ tích Việt Nam. 


96 


CHỮA LỖI DÙNG TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 

- Có ý thức tránh mắc lỗi; 

- Biết chữa lỗi về nghĩa của từ: lặp từ, lẫn lộn các từ gần âm. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Lặp từ 


Lặp từ là việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm 
chán, biểu hiện vốn từ nghèo nàn, dùng từ thiếu cân nhắc. 


Ví dụ: Tôi ¿hích hát, thích vẽ, thích làm toán và thích xem phim 
hoạt hình. Tôi £hích loại phim hoạt hình như Hãy đợi đấy, Pô-kê-mon. 
Tôi thích sô-cô-la, thích ô mai và không thích ổi... 


Người viết đã mắc lỗi lặp từ ¿hích, gây cảm giác nhàm chán khi đọc. 


Cách chữa: bỏ các từ lặp đi, câu vẫn rõ nghĩa mà cách diễn đạt lại 
thanh thoát, nhẹ nhàng. 


Cần phân biệt lặp từ và phép lặp: 


| Lặp từ Phép lặp 
Biểu hiện của một vốn từ nghèo | Là một phép liên kết câu, 
nàn, thiếu cân nhắc trong khi | tạo tính chặt chẽ, mạch lạc 
nói, viết (lỗi lặp từ). cho bài nói, bài viết. 


1. Ở ví dụ a, các từ giống nhau: ứre, giữ. 
Ở ví dụ b, các từ giống nhau: truyện dân gian 


2. Việc lặp từ re ở ví dụ a khác với việc lặp từ £ruyện dân gian ở uí 
dụ b: 


- Ö ví dụ a, việc lặp từ thể hiện chủ tâm của người viết. Người viết 
dùng việc lặp từ như một biện pháp tu từ để nhấn mạnh ý: tác dụng 


97 


to lớn của tre và việc gắn bó, thân thuộc của tre trong đời sống nhân 
dân. Đó là cách viết có nghệ thuật làm cho văn hay hơn, diễn cảm hơn. 


- Ö ví dụ b, việc lặp từ thể hiện sự vụng về củ: 
3. Có thể chữa câu b như sau: 


Em rất thích đọc truyện dân gian 0ì nó có nhiều chỉ tiết tưởng 
tượng, bù do. 


II. Lần lộn các từ gần âm 
1. Trong câu: 
a. Ngày mai, chúng em sẽ đi thăm quan Viện bảo tàng của tỉnh. 
Từ dùng không đúng là thửm quan. 
- thăm quan: không có từ này trong tiếng Việt. 


- tham quan: xem tận mắt để mở rộng hiểu biết hoặc học tập kinh 
nghiệm 


b. Ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria móp quen thuộc. 
Từ dùng không đúng là nhấp nháy 


- nhấp nháy: 1. Mỏ ra nhắm lại liên tiếp. 9. Ánh sáng khi lóe lên, 
khi tắt liên tiếp. 


- mấp máy: cử động rất nhẹ và liên tiếp. 


2. Nguyên nhân mắc các lỗi trên là: người viết lẫn lộn các từ gần 
âm với nhau như thăm quan - tham quan, nhấp nháy - mấp máy. 


3. Viết lại các từ dùng bị sai: 

Thăm quan viết lại thành tham quan 

Nhấp nháy viết lại thành mấp máy 
B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong 
“các cau dẫn ở SGK trang 68. 


98 


a. Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng đều rất 
lấy làm quý mến bạn Lan. 


Trong câu này, ta có thể lược bỏ từ lặp bạn Lan ở cuối câu và cụm 
từ thừa rất lấy làm. 


b. Sau khi nghe cô giáo bể câu chuyện ấy, chúng tôi ai căng thích 
những nhân uật trong truyện này 0ì những nhân uật ấy đều là những 
nhân uật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. 


Trong câu này, ta có thể lược bỏ cạm từ cđu chuyện ấy, những nhân 
uật thứ hai, thay bằng họ và bỏ là những nhân uật. 


e. Quá trình uượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, 
lớn lên. 


Trong câu này, ta có thể lược bỏ từ iớn jên. 
3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Thay từ dùng sai trong các câu dẫn ở SGK trang 69 bằng những 
từ khác. 


- Nguyên nhân của việc dùng từ sai là gì. 
Để chữa những từ dùng sai, các em cần phải tìm hiểu nghĩa của chúng. 


- linh động: có cách xử lí tuy vẫn dựa vào nguyên tắc, nhưng không 
máy móc, cứng nhắc, mà có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu, điều 
kiện thực tế. 


- sinh động: 1. Đầy sức sống, với nhiều dạng, nhiều vẻ khác nhau. 
2. Có khả năng gợi ra những hình ảnh hợp với hiện thực của đời sống. 


- bàng quang: bọng đái. 

- bằng quan: đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không dính líu đến mình. 
- thủ tục: những việc cụ thể phải làm theo một trật tự nhất định. 
- hủ tục: phong tục đã lỗi thời. 


Trên cơ sở đó, ta có thể chữa lại như sau: 


99 


a. Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình 
cảm của con người. 


Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: sử:h động 
thành #wh động. 


b. Có một số bạn còn bàng quan uới lớp 


Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: bàng quan 
thành bàng quang. 


e. Vùng này còn khá nhiều hủ tục như: ma chay, cưới xin đều cỗ bàn 
lính đình, ốm không đi bệnh uiện mè ở nhà cúng bái... 


Nguyên nhân của việc dùng sai từ: lẫn lộn từ gần âm: hở £„e thành 
thủ tục. 


100 


Bài 7 


EM BÉ THÔNG MINH 


Đọc lại lí thuyết về truyện cổ tích ở bài học trước (trang 72) 
1. Câu hỏi 1 SGK trang 74 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đây là truyện cổ tích về nhân vật thông minh, tìm đọc thêm những 
mầu truyện về các nhân vật thông mình, truyện 7rạng Quỳnh, Trạng 
Lợn để có cái nhìn chung về các nhân vật này. Đọc kĩ toàn bộ câu 
chuyện và xác định vai trò của các câu đố trong truyện, qua đó nêu 
tác dụng của nó. 


b. Gợi ý trả lời 


Hình thức dùng câu đố để thử tài nhân vật rất phổ biến trong các 
truyện cổ tích Việt Nam và thế giới. Truyện về các Trạng thường hay 
dùng hình thức nhiều câu đố khác nhau để thử thách trí thông minh 
của nhân vật, hoặc giải quyết một vấn đề nào đó nhằm đề cao trí tuệ 
con người (Món ăn mầm đá; Ăn trộm mèo...) 


Câu đố trong truyện cổ tích có tác dụng làm bộc lộ tài năng, phẩm 
chất của người thông minh. Có trường hợp câu đố có vai trò tạo tình 
huống hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc, có khi có tác dụng giải 
trí, bật tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng. 


9. Câu hỏi 2 SGK trang 74 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại toàn bộ văn bản và liệt kê số lần em bé phải giải đố, ai là 
người đưa ra câu đố? Em bé đáp lại thế nào? Chú ý đến mức độ tăng 
tiến giữa lần đố. 


b. Gợi ý trả lời 


Em bé thông minh được thử thách 4 lần mỗi câu đố sau lại khó hơn 
lần đố trước. Ba lần đầu đều là dụng ý của quan quân nhà vua. Vì vua 


101 


muốn tìm kiếm người tài nên đã cố ý đưa ra những câu đố không bình 
thường, đầy hóc búa, oái oăm. Em bé đều lần lượt vượt qua. không chỉ 
giải được câu đố mà còn đố Tại quan quân nhà vua bằng nhiều câu hỏi 
không kém phần hóc búa. 


Lần thứ 1: em bé đáp lại câu đố của viên quan "Trâu cày được 
mấy đường?” 


tần thứ 2: đáp lại thử thách của vua "nuôi ba con trâu đực, phải 
đẻ thành chín con trong một năm”. 


Lần thứ 3: đáp lại câu đố của vua: một con chim sẻ dọn làm ba cỗ 
thức ăn. 


Lần thứ 4: câu đố thử thách của sứ thần nước ngoài: xâu sợi chỉ qua 
ruột con ốc vặn rất dài. 


Những câu đố này có mức độ tăng tiến, câu đố lần sau khó hơn lần 
trước thể hiện qua nội dung và người đố. Lần đầu là viên quan, hai 
lần sau là nhà vua, và đặc biệt lần thứ 4 là thử thách của sứ thần 
nước ngoài với mục đích đò la, thử thách nhân tài của nước ta. Trước 
câu đố khó giải của sứ thần nước ngoài,cả triểu đình bó tay. Các ông 
quan, các vị thông thái, các bậc trạng nguyên đều không có lời giải. 
Những cách họ đưa ra: dùng miệng hút, bôi sáp vào sợi chỉ đều thất 
bại. Trong khi các bậc thông thái đều vò đầu suy nghĩ vẫn không có 
đáp án cho câu đố, thì nhân vật em bé đang chơi đùa ở sau nhà lại có 
ngay một đáp án họa trong một bài thơ: 

Tung tình tang! Tính tình tang 
Bắt con kiến cùng buộc chỉ ngàng lưng 
Bên thời lấy giấy mà bưng 
Bên thời bôi mỡ, biển mừng biến sang... 


Tài năng, trí tuệ, sự nhanh nhạy của em bé cũng tăng tiến dần và 
lần nào cũng được khẳng định, từ chỗ vua còn ngờ vực đi đến hoàn 


toàn phục tài cậu bé. Mỗi mộ 


tình huống oái oăm của câu đố đưa ra, 
trí thông minh của nhân vật đều được đặt trong sự tương quan với 
người khác. 


102 


Lần thứ 1: Em bé được so sánh với ông bố (ông bố không có câu 
trả lời). 


Lần thứ 9: Em bé được so sánh với dám đông, toàn bộ dân làng, có 
đầy dủ lứa tuổi: già, trẻ. Dân làng cho rang lệnh của vua là tai họa, 
em bé lại cho là lộc vua (giết trâu ca làng cùng ăn). 


Lần thứ 4: Em bé được so sánh với 


ac nhà thông thái, các bậc 
quyền cao chức trọng, các bậc trạng nguyên. 


Câu chuyện đặt nhân vật trong mối tương quan như vậy, càng khẳng 


định trí thông minh sắc bén, vô cùng nhanh nhạy của em bé nghèo. 


3. Câu hỏi 3 SGK trung 74 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Lưu ý rằng: 4 câu đố đưa ra là 4 tình huống hoàn toàn khác nhau. 
Do đó, mỗi câu trả lời cũng phải khác nhau. Chú ý đến cách giải đố 
của em bé trong cả 4 lần, qua đó chỉ ra sự lí thú của nó. 


b. Gợi ý trả lời 


Trong mỗi lần thử thách, em bé không đưa ra câu trả lời trực tiếp 
mà đã dùng một câu hỏi tương tự để trả lời. 


Lần thứ nhất, cậu bé đã đưa ra câu hỏi: “Ngựa của ông đi một ngày 
được mấy bước?” để đối lại câu đố của viên quan: “Trâu cày một ngày 
được mãy đường?”. Vì thế viên quan mới cảm phục sự nhanh trí của 
cậu bé. 


Lần thứ hai, vua đưa ra tình huống: Bắt trâu đực đẻ con. Trong khi 
cả dân làng lo sợ thì em bé bình tĩnh báo dân làng mổ trâu ăn mừng. 
Sau đó, em bé cũng rất mưu trí và dùng cảm vào cung, giả vờ khóc 
um lên đòi bố để em bé cho mình chơi. Từ đó, vua mới từ bỏ yêu cầu 
vô lí: bắt trâu đực đẻ con và công nhận trí thông minh của cậu bé. 


Lần thứ 3, em bé đã nhanh trí đưa ra một yêu cầu: rèn cây kim 
thành dao để mổ thịt chim sẻ. Và cũng chính lần này, vua hoàn toàn 
phục tài của em bé, trọng thưởng hậu hĩnh. 


103 


Lần thứ 4, em bé đã giải đáp câu đố của sứ Tàu: buộc chỉ vào 
lưng con kiến càng và bôi mỡ vào con ốc để xâu được sợi chỉ vào con 


ốc vặn. 


Các cách giải đố của em bé đều rất lý thú, khi thì dùng cảnh “gậy 
ông đập lưng ông”, dồn thế bí vào phía người ra câu đố, buộc họ tự 
nhận cái phi lí trong câu đố của mình. Một điểu cũng không kém 
phần lí thú là những lời giải đố của cậu bé hoàn toàn không dựa vào 
kiến thức sách vở mà đều dựa trên cơ sở các hiện tượng có trong đời 
sống thực tế: bước chân ngựa, dao mổ chim sẻ, buộc chỉ vào kiến để 
xâu ốc... làm cho người đọc bất ngờ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác... 


4. Ý nghĩa của truyện 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Để nêu được đầy đủ ý nghĩa của truyện, cần có một sự tổng hợp 
kiến thức chung của toàn bài, có thể kết hợp với phần Gh¿ nhớ 
trong SGK. 

b. Gợi ý trả lời 

Truyện để cao trí thông minh của em bé lao động nghèo. Bằng trí 
tuệ, tài năng của bản thân, em đã được nhà vua phong trạng nguyên, 
được xây dựng một dinh thự lớn trong hoàng cung. Sự thông minh của 
em bé không phải bắt nguồn từ kiến thức sách vở mà từ trong cuộc 
sống hàng ngày. Những kinh nghiệm sống dân gian được đúc kết lại 
hội tụ trong một em bé xuất thân từ người lao động. Như vậy truyện 
cũng đề cao trí tuệ của nhân dân lao động. 

Ngoài ra, truyện cũng có ý nghĩa mua vui, giải trí. Những câu đố 
của viên quan, vua, 4ứ thần nước ngoài đến những lời giải đáp bất 
ngờ, thú vị cùng với chiêu thức "gậy ông lại đập lưng ông" đã tạo ra 
tiếng cười vui vẻ, thoải mái cho người đọc, 


104 


CHỮA LỖI DÙNG TỪ 
(tiếp theo) 


Mục đích của bài học, giúp các em có ý thức tránh mắc lỗi và biết 
chữa lỗi về nghĩa của từ. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
Dùng từ không dúng nghĩa 


Từ có thể có một nghĩa hoặc nhiều nghĩa và chỉ khi được đặt vào 
trong một câu văn, những nghĩa này mới được thể hiện một cách cụ 
thể và rõ ràng. 


Thông thường, trong câu chỉ có một nghĩa nhất định của từ được 
bộc lộ, còn những nghĩa khác không thể đồng thời có mặt. Chính vì 
vậy, khi dùng từ, các em phải xem xét kĩ nội dung câu văn để lựa chọn 
từ sao cho thích hợp với nghĩa vốn có của nó. 


Ví dụ: Từ hờn có hai nghĩa chính sau: 
(1) Phần xương ở vùng miệng, có chức năng cắn, giữ và nhai thức ăn. 


(2) Có chứa đựng một nội dung ý nghĩa nào đó ở bên trong, chứ 
không diễn đạt trực tiếp. 


Trong hai câu dưới đây, hàm trong câu thứ nhất thể hiện nghĩa (2), 
còn câu thứ hai thể hiện nghĩa (1): 


- Lời bác ấy nói hàm ý phê phán sâu sắc. 
- Nam hất hàm hỏi: Ê! Đi đâu đấy? 
1. Chỉ ra các lỗi dùng từ trong những câu sau: 


a. Mặc dù còn một số yếu điểm, những so 0uới năm học cũ, lớp 6B 
đã tiến bộ uượt bậc. 


b, Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm 
lớp trưởng. 


105 


e. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiếu đa được tận mắt chứng thực cảnh 
nhà tan cửa nát của những người nông dân. 


Các lỗi dùng từ trong những câu trên là những từ được in đậm. 
9. Thay những từ dùng sai bằng những từ khác: 
a. Thay từ yếu điển bằng từ nhược điểm. 


Mặc dù còn một số nhược điểm, nhường so 0ới năm học cũ, lớp 6B 
đã tiến bộ uượt bậc. 


b. Thay từ để bạt bằng từ bầu. 


Trong cuộc họp lóp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp 
trưởng. 


e. Thay từ chứng thực bằng từ chứng hiện. 


Nhà thơ Nguyên Dình Chiếu đã được tàn mắt chứng khiến cảnh 
nhà tan cửa nát của những người nông dân. 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1, Bài tập này yêu cầu các em gạch dưới các kết hợp từ đúng. 


Để xác định đâu là kết hợp đúng, đâu là kết hợp sai, các em cần 
phải hiểu nghĩa của các từ này (trong kết hợp). 


- bản: tờ giấy, tập giấy có chữ hoặc hình vẽ mang một nội dung 
nhất định. 


- bảng: vật có mặt phẳng, thường bằng gỗ. 

- sáng lạng: không có từ này trong tiếng Việt. 

- xứn lạn: rực rõ. 

- bôn ba: đi đây đi đó, chịu nhiều gian lao vất vả để lo liệu công việc. 
- buôn ba: không có từ này trong tiếng Việt. 


- thủy mặc: (lối vẽ) chỉ dùng mực tàu (mực đen), không dùng màu 
nào khác 


106 


- thủy mạc: không có từ này trong tiếng Việt, 
tùy tiện: tiện đâu làm đó, không theo nguyên tác nào cả. 


- tự tiện: làm theo ý thích của mình, không xin phép, không hỏi 
ai cả. 


"Trên cơ sở đó, các em có thê xác định các kết hợp đúng là: 

- bạn (tuyên ngôn) - bứng (tuyên ngôn). 

- (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn 

- bôn ba (hải ngoại) - buôn bạ (hải ngoại) 

- ức tranh) thủy mặc - (bức tranh) thủy mạc 

- (nói năng) £ùy tiện - (nói năng) / tiện. 

9. Bài tập này yêu cầu cáe em chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. 


Để chọn từ thích hợp điển vào chỗ trống, các em cần phải hiểu 
nghĩa của các từ này. Trên cơ sở đó, các em sẽ dựa theo nội dung của 
cả câu để lựa chọn từ điển cho thích hợp 


- khinh bhủnh: tỏ rà kiêu ngạo, lạnh nhạt. ra vẻ không thèm để ý 
đến người mình đang tiếp xúc. 


- khùnh bạc: coi chẳng ra gì một cách phù phàng. 
- khân thiết: cần thiết và cấp bách 
- khẩn trương: nhanh, gấp gấp và có phần căng thẳng, 


- bằng bhuâng: có những cảm xúc luyên tiếc, nhớ thương xen lẫn 
nhau. 


- băn khoăn: không yên tâm vì có những điều gì đó phải suy nghĩ, 
lo liệu. 


Trên cơ sở hiểu biết nghĩa của từ, các em có thể điền như sau: 


- khinh khinh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để 
ý đến người đang tiếp xúc với mình. 


107 


- khẩn trương: nhanh, gấp và có phần căng thẳng. 
- băn khoăn: không yên lòng vì có những diều suy nghĩ, lo liệu. 


3. Bài tập này yêu cầu các em chữa lỗi dùng từ trong các câu dẫn 
ở SGK trang 76. 


Để chữa lỗi dùng từ, các em cần phải hiểu nghĩa của các từ sau: 


- tống: đánh mạnh và thẳng, thường bằng nắm tay (chỉ hoạt động 
của tay). 


- đá: đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho vật xa ra hoặc bị 
tổn thương (chỉ hoạt động của chân). 


- thực thà: tính người tự bộc lộ ra một cách tự nhiên, không giả đối, 
giả tạo. 


- thành thật: có lời nói, hành vì đúng như ý nghĩa, tình cảm thật 
của mình, không giả dối. 


- bao biện: làm cả những việc lẽ ra phải để cho người khác làm, đi 
đến làm không xuể, không tốt. 


- ngụy biện: cố ý dùng những lí lẽ bề ngoài có vẻ đúng nhưng thật 
ra là sai; để rút ra những kết luận xuyên tạc sự thật. 


- tỉnh tú: sao trên trời. 
- tỉnh túy: phần thuần khiết và quý báu nhất. 


Trên cơ sở hiểu biết nghĩa các từ, các em có thể chữa lỗi dùng từ 
như sau: 


a. Hắn quát lên một tiếng rôi tống một cú đấm uào bụng ông Hoạt. . 
b. Làm sai thì cần thành thật nhận lôi, không nên ngụy biện. 


c. Chúng ta có nhiệm uụ giữ gùn những cúi tỉnh túy của uăn hóa 
đân tộc. 


108 


LUYỆN NÓI KẾ CHUYỆN 


Mục dích của bài học, giúp các em 

- Hiểu được ngôi kể và vai trò của ngôi kế trong văn tự sự; 

- Biết cách diễn đạt miệng một câu chuyện đời thường. 
1. Kĩ năng lập dàn bài 

1. Tự giới thiệu uê bản thân 

a Mỏ bài: Lời chào và lí do tự giới thiệu. 

b. Thân bài: 

- Tên, tuổi, lớp, trường 

- Giới thiệu về gia đình (đây không phải là phần chính) 

+ Gồm những ai 

+ Nghề nghiệp của từng người 

- Giới thiệu về bản thân 


+ Tình hình học tập 


+ Công việc hàng ngi 
bản thân 


: giúp đỡ gia đình, sinh hoạt và học tập của 


+ Sở thích: yêu môn gì? thích cái gì? 

+ Nguyện vọng: mong ước sau này làm gì? 

e. Kết bài: Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. 
9. Giới thiệu người bạn mà em quý mến 

a. Mở bài: Lời chào và lí do giới thiệu về bạn mình. 
b. Thân bài: 


- Tên, tuổi, lớp, trường của người bạn. 


109 


- Giới thiệu vài nét về ngoại hình: 

+ Diện mạo 

+ Hình dáng 

+ Trang phục 

- Giới thiệu về tính tình và quan hệ với mọi người: 

+ Là người như thế nào (là người hoạt bát hay nhút nhát...) 
+ Quan hệ với bạn bè: gần gũi, hay giúp đỡ... 

+ Quan hệ với thầy cô: ngoan ngoãn, lễ phép. 


+ Quan hệ với mọi người xung quanh: hòa đồng, tôn trọng mọi 
người... 


- Tình hình học tập: 

+ Môn học nồi bật 

+ Kết quả học tập 

- Những hoạt động khác: 


+ Có hay tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể thao của lớp, 
của trường hay không? 


+ Có tham gia các phong trào của lớp, của trường hay không? 
- Sở thích và nguyện vọng. 

e. Kết luận: Tình cảm của mình dối với bạn 

Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. 

3. Kể uê gia đình mình 

a. Mở bài: Lời chào và lí do giới thiệu về gia đình mình. 

b. Thân bài: 

- Giới thiệu chung về gia đìna: 


+ Nhà ở đâu 


110 


+ Có bao nhiêu người 
Giới thiệu về bố mẹ: 
+ Nghề nghiệp, tuôi tác 
+ Công việc hàng ngày 
+ Sự quan tâm của bố mẹ đối với con cái 
+ Tình cảm của em đối với bố mẹ. 
- Giới thiệu về anh, chị, em: 
+ Có mấy anh, chị, em 
+ Đi học hay công tác? 
+ Sở thích của từng người 
+ Tình cảm của anh chị em trong gia dình 
- Binh hoạt chung trong gia đình 
e. Kết bài: Tình cảm của mình đối với gia đình 
4. Kể uề một ngày hoạt động của mình 
a. Mở bài: Lời chào và lí do kể về một ngày hoạt động của mình. 
b. Thân bài: 
- Giới thiệu chung về một ngày học tập và làm việc của mình 
- Công việc học tập buổi sáng: 
+ Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt 
+ Đi học: kiểm tra bài cũ, truy bài... 
+ Tan học 
- Công việc học tập và sinh hoạt buổi chiều: 


+ Học tập ở nhà 


111 


+ Giúp đỡ gia đình công việc nhà: dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ 
nấu cơm... 


- Công việc học tập và sinh hoạt buổi tối 

+ Dọn đẹp sau bữa cơm tối 

+ Học tập, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau 

e. Kết luận: Suy nghĩ về công việc hàng ngày của mình. 
I. Kĩ năng kể chuyện theo đàn bài 


Dựa vào dàn bài đã chuẩn bị, em tập nói cho các bạn trong nhóm 
nghe (hoặc có thể tập nói một mình). Khi nói, các em chú ý: 


- Nói to, rõ, tự nhiên, nhìn thẳng vào người nghe. 


- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, chặt chẽ, sinh động, chú ý nhấn 
giọng ở những chỗ cần thiết. Không nói như học thuộc lòng. 


Bài đọc tham khảo 


GIỚI THIỆU NGƯỜI BẠN MÀ EM QUÝ MẾN 


Trong lớp tôi có rất nhiều bạn tốt, nhưng Thủy Tiên là người bạn 
mà tôi yêu quý hơn cả. 

Thủy Tiên cùng tuổi với tôi, chúng tôi đều tròn mười hai tuổi, 
nhưng vóc dáng Thủy Tiên nhỏ nhắn hơn tôi. Nước da Thủy Tiên 
trắng trẻo, mịn màng. Trên khuôn mặt dễ thương, cặp mắt hai mí 
tròn xoe lúc nào cũng sáng long lanh. Các bạn trong lớp thường gọi 
Thủy Tiên bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh “cặp mắt biết cười”. 


Hàng ngày Tiên đến trường với bộ đồng phục quen thuộc: Váy 
xanh áo trắng và chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Tiên học rất 
giỏi, những năm cùng học với tôi tại trường tiểu học Đỉnh Tiên Hoàng 
năm nào bạn cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm nay cả hai 
đứa cùng học trường chuyên Nguyễn Du, Tiên vẫn là cô bạn học giỏi 
nhất lớp. 


112 


Ỏ lớp, Tiên là trò giỏi, còn ở nhà bạn luôn là con ngoan. Có lần Tiên 
nói với tôi: “Cha mẹ phải làm lụng vất vả để cho ta được ăn học, chúng 
mình phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ”. Tiên đã làm 
đúng theo lời nói của mình, đúng là người con hiếu thảo. 


Những ngày rỗi rãi, Tiên thường ở nhà đọc sách, đây cũng chính là 
sở thích của bạn, chẳng thế mà Tiên được mệnh danh là “con mọt 
sách”. Ước mơ của Tiên sau này lớn lên sẽ là một bác sĩ tài giỏi để 
chữa bệnh cho mọi người. 


118 


CÂY BÚT THẦN 


Đẹc lại lí thuyết về truyện cổ tích,ở bài học trước (trang 79), 
1. Câu hỏi I SGK trang 8ð 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Nhớ lại những truyện cô tích đã học như: Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em 
bé thông mình... Liên hệ nhân vật Mã Lương với các nhân vật Thạch 
Sanh, So Dừa, em bé thông minh để tìm ra nét tương đồng. 


b. Gợi ý trả lời 
Mã Lương là nhân vật có tài năng giống các nhân vật Thạch Sanh 
(Thạch Sanh), Sọ Dừa (Sọ Dừa), Em bé thông mình (Em bé thông mình)... 


Trong các truyện này, nhân vật có tài năng lúc đầu thường gặp khó 
khăn, hoặc bị kể xấu hãm hại, nhưng cuối cùng đều được hưởng hạnh 
phúc. Thạch Sanh được lấy công chúa, được nối ngôi vua; Sọ Dừa được 
lấy cô út con gái phú ông; em bé thông minh được làm trạng nguyên, 
được một dinh thự trong cung vua... Điều này phản ánh ước mơ của 
nhân dân về một xã hội công bằng, tốt đẹp. 


39. Câu hỏi 3 SGK trang Số 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại văn bản: "Người ta kể lại rằng... Mã Lương thích thú vô cùng". 
b. Gợi ý trả lời 


Những yếu tố đã giúp Mã Lương trở thành một họa sĩ tài năng: Mã 
Lương đam mê môn vẽ từ nhỏ. Ngày ngày em chăm chỉ luyện tập, vẽ 
khi đang làm việc, vẽ tất cả những đồ vật xung quanh. 


Khi kiếm củi trên núi, em lấy que củi vẽ xuống đất, vẽ những con 
chim đang bay. Lúc cắt cỏ bên sông, Mã Lương nhúng tay xuống nước 


vẽ tôm cá trên đá. Về nhà. em vẽ các đồ đạc trong nhà lên tường. Nhờ 
lòng vêu thích môn vẽ, nhờ vào tài năng bàm sinh vốn có, cùng với sự 
chăm chỉ rèn luyện bản thân, Ma Lương dã tiến bộ vượt bậc. Em vẽ 
chím. cá, các đồ xung quanh sống động, có linh hồn như những cơ 
thể sống thật. 


Sự khổ công luyện tập của Mã Lương đã khiến thần lĩnh cảm động, 
cho em mượn cây bút thần. Từ khi có bút thần, tài vẽ của em được 
chắp thêm cánh. Em vẽ đồ vật trở thành vật dùng hữu ích hàng ngày, 
giúp đỡ dân làng. 


Các yếu tố: tài năng thiên bẩm, lòng đam mê học tập, sự khổ công 
luyện tập cùng với kiến thức thực tế từ đời sống và sự trợ giúp của bút 
thần, Mã Lương đã trở thành một họa sĩ tí hon chân chính. 


3. Câu hỏi 3 SGK trung Số 


a, Hướng dẫn tìm hiểu 


. để vẽ cho những người 
ệc Mã Lương vẽ cho người 


Đọc lại đoạn văn: "Dùng cây bút thả 


nghèo khổ". Chú ý đến những câu văn kế 
nghèo khổ, cho bọn nhà giàu. Mã Lương đã vẽ gì cho họ? Qua đó, nêu 
nhận xét về ngòi bút thần của Mã Lương. 


b. Gợi ý trả lời 

Đối với những người nghèo trong làng, Mã Lương đã vẽ: cày, cuốc, 
đèn, thùng múc nước. Em đã giúp người nghèo bớt đi sự thiếu thốn 
trong cuộc sống. Nhưng Mã Lương không vẽ thóc, gạo, vàng bạc, châu 
báu mà chỉ vẽ những vật dụng cần thiết cho lao động sản xuất. 

Mã Lương muốn dân làng vẫn tự bỏ công sức lao động của mình ra 
ào những thứ có sẵn mà dễ 


để kiếm sống, chứ không lười biếng. ÿ lại 
nảy sinh lòng tham, vì lòng tham bao giờ cũng làm cho con người trở 
thành kẻ xấu xa, độc ác. Như vậy. việc Mã Lương giúp đỡ dân làng 
vừa thể hiện tấm lòng nhân hậu của em, vừa bảo vệ cho phẩm chất 
tốt đẹp vốn có của người lao động, để họ luôn giữ được sự chất phác, 
chăm chỉ lao động. 


Đối với tên địa chủ tham lam, hết lời dụ đỗ, doạ nạt, Mã Lương đã 
khẳng khái, dũng cảm không vẽ bất cứ một thứ gì. Em đã vẽ cung 
vàng và bắn chết tên địa chủ độc ác. 


Còn tên vua tần ác với dân nghèo, em rất căm ghét, không muốn vẽ. 
Khi bắt buộc phải vẽ, Mã Lương đã vẽ con cóc ghẻ, con gà trụi lông, hai 
con vật xấu xí, bẩn thu trái với ý muốn của vua (vẽ rồng, phượng). 


Nhà vua nhốt em vào ngục, cướp bút thần. Vua vẽ núi vàng thành 
những tảng đá lớn, suýt bị đè gãy chân. Nhà vua tham lam vẫn tiếp 
tục vẽ thỏi vàng, chúng biến thành mãng xà suýt nuốt chửng vua. 


Vì bút thần chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp tài năng thực thụ, 
phẩm chất lương thiện. Điều đó chỉ có ở Mã Lương nên nhà vua đành 
phải trả lại bút thần cho em. 


Mã Lương chấp nhận vẽ thuyền, biển cho quan quân thân tín của 
vua, nhưng em đã vẽ những đợt sóng lớn dữ dội, vùi chết bọn vua 
quan tham lam độc ác mà ngu xuẩn. 


Việc Mã Lương dùng bút thần để giết tên địa chủ độc ác và bọn vua 
quan tham lam thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt của em, chống 
lại bọn có quyền thế độc ác. Mã Lương dùng bút thần làm việc nghĩa, 
giúp đỡ người nghèo khổ, em cũng dùng bút thần để trừng phạt kẻ ác, 
trừng phạt kẻ thù của nhân dân. Mã Lương trở thành một anh hùng 
nhỏ tuổi, hiện thân của công bằng, của lẽ phải, của chính nghĩa. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang Sð 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể chọn những chỉ tiết lí thú mình 
thích, hoặc các chỉ tiết sau: vẽ chim, chim tung cánh bay; vẽ cá, cá 
trườn xuống sông bơi lượn, vẽ biển, vẽ thuyền trừng phạt nhà vua... 
Mã Lương bị giam đã vẽ lò để sưổi và nướng bánh ăn, vẽ thang vượt 
tường trốn. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện Cây bút thần được xây dựng theo trí tưởng tượng phong 
phú và độc đáo của nhân đân. Trong truyện có nhiều chỉ tiết gợi cảm, 


116 


lí thú. Mã Lương vẽ chim, chim tung cánh bay lên trời, vẽ cá, cá xuống 
nước bơi lượn... thể hiện tâm hồn nghệ sĩ trẻ thơ yêu thiên nhiên, vạn 
vật, muông thú vừa hồn nhiên trong sáng. vừa giản dị yêu đời. 


Chi tiết vẽ thuyền biển cho nhà vua: vài nét chấm, biển cả bao la 
nhiều màu sắc hiện ra, cá bơi lội tung tăng, sóng lăn tăn gợn, gió biển 
nhẹ nhàng... Một không gian biển cả bao la sống động, nên thơ. 
Nhưng khi Mã Lương vẽ những sóng to, gió lớn nhấn chìm bọn vua 
quan xuống biển, trừng phạt bọn chúng thì người đọc lại cảm thấy vui 
mừng, hả hê. 


5. Câu hỏi ð SGK trang Sð 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Tổng hợp kiến thức chung của toàn bài, kết hợp với việc đọc phần 
Ghỉ nhớ trong SGK để nêu ý nghĩa của truyện. 


b. Gợi ý trả lời 


Qua câu chuyện, ta thấy trí tưởng tượng của nhân dân thật phong 
phú, bay bổng kì điệu. Nhân dân đã gửi gắm niềm tin, tình thương vào 
em bé nghèo, mồ côi có một tài năng đặc biệt, thể hiện ước mơ về khả 
năng kì diệu của con người. Tài năng của Mã Lương được xây dựng từ 
cuộc sống thực tế, từ sự khổ công luyện tập, đã giúp ích cho nhân dân 
diệt trừ cái ác, có nghĩa là tài năng nghệ thuật phải bắt nguồn từ thực 
tế, phải trải qua rèn luyện và phải hữu ích với nhân dân. 


“Truyện còn là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Bọn thống trị tàn 
ác như tên địa chủ, vua quan triều đình phải nhận cái chết đích đáng, 
thể hiện quan niệm của người xưa về xã hội công bằng. 


e. Mở rộng kiến thức 


"„. Đọc Cây bút thần, ta không khỏi kinh ngạc trước sự phong phú, 
bay bổng kì điệu của trí tưởng tượng nhân đân. Chỉ chưa đầy ð trang 
sách mà cả thế giới đậm màu cổ tích với biết bao điều biến hóa kì ảo 
hiện ra. Tuy nhiên, đằng sau lớp sương mờ cổ tích ấy, ta vẫn bắt gặp 
bóng dáng của một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa thiện và cái ác, cái 
thiện sẽ thắng cái ác. Công lí, lẽ phải sẽ thuộc về nhân dân. 


117 


Bây giờ ta trở lại với hình ảnh "Cây bút thần". Không còn nghi ngờ 
gì nữa, bút thần quả là một báu vật linh thiêng. Những báu vật như 
thế, đã từng có trong nhiều truyện cổ tích khác, đó là: đũa thần, nước 
thần, nhẫn thần, thảm thần. Nhưng ở đây, báu vật ấy lại là "cây bút 
thần”. Sáng tạo nên một báu vật như thế, rồi được trao vào tay Mã 
Lương, một cậu bé - họa sĩ tài năng, phải chăng tác giả dân gian còn 
muốn đề cao sức mạnh của một nền nghệ thuật tài năng trong cuộc 
đấu tranh vì tự do, hạnh phúc con người", 


(Trích theo cuốn Phân tích - bình giảng tác phẩm uăn học 7) 


DANH TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 
- Củng cố kiến thức về danh từ đã học ở bậc Tiểu học; 
- Nâng cao một bước kiến thức về danh từ. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

1. Đặc điểm của danh từ 


Danh từ là những từ biểu đạt sự vật tồn tại trong thực tế khách 
quan bao gồm tất cả những từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm... 

Ví dụ: Ngày xưa, có hai uợ chồng ông lão đánh cá ở uới nhau trong 
một túp lều nát trên bờ biển. 

Trong câu trên, có các danh từ: uợ chồng, ông lão đánh cá, túp lêu 
nát, bờ biển. 

Danh từ có thể kết hợp với những từ chỉ số lượng ở phía trước, các 


từ này, ấy, đó,... ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm 
danh từ. 


118 


Phần đầu Phần trung tâm | Phần cuối 


F Ba học sinh ” | này 


Hai thúng gạo đây 
Một con trầu 


Quyền 0ó 


Ví dụ: Vẽ xong, 0ua nhìn lại thì thấy trước mắt không phải là một 
thỏi uàng lớn mà lại là một con măng xà dài, miệng hú hốc, đỏ lòm, 
đang bổ lại phía hắn. 


Câu trên có hai cụm danh từ: một thoi uàng lớn, một con măng 
xẻ dài. 


Trong cấu trúc câu, danh từ có thể đảm nhiệm những chức vụ cú 
pháp khác nhau: 


- Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ 


Ví dụ: Văm tháng trôi qua, Mã Lương Phòng ngừng học 0ẽ, không 
bỏ phí một ngày nào 0à em đã tiến bộ rất mau, 


Mã Lương là danh từ, đảm nhiệm chức vụ chủ ngữ trong câu. 
- Khi làm vị ngữ, danh từ cần có từ /ở đứng trước 

Ví dụ: Bố em là công nhân 

1. Trong cụm danh từ ba con trâu ấy thì con trâu là danh từ. 


9. Xung quanh danh từ trong cụm đanh từ bứ cø trâu ấy có các từ 
ba (đứng trước), ấy (đứng sau). 


3. Các danh từ khác trong câu dẫn ở SGK trang 86 là: uua, làng, 
thúng, gạo nếp. 


4. Đặt câu với những danh từ vừa tìm được 
Vua phái triều thần đến đón Na Lương tê hình đô. 


Con sông Kinh Thầy cháy qua làng em. 


119 


Ba thúng thóc đổi lấy một thúng gạo. 
Bánh chưng, bánh giây đều làm từ gạo nếp. 
1I. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật 


Trong tiếng Việt, danh từ được chia thành bai loại là danh từ chỉ 
đơn vị và danh từ chỉ sự vật 


* Danh từ chỉ đơn uị 

Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật. 
Ví dụ: Trâu có đơn vị là con, thóc có đơn vị là thứng hoặc cân, yến, tạ... 
Danh từ chỉ đơn vị gồm hai nhóm: 

- Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (còn gọi là loại từ). 

Ví dụ: con, chiếc, cái... 

- Danh từ chỉ đơn vị quy ước. Cụ thể là: 

+ Danh từ chỉ đơn vị chính xác. 

Ví dụ: một, hai, ba... 

+ Danh từ chỉ đơn vị ước chừng. 

Ví dụ: những, một uài, một số... 


Như vậy, có những sự vật được tính đếm bằng một loại đơn vị, 
nhưng cũng có những sự vật được tính đếm bằng nhiều loại đơn vị. 
Khi sự vật được tính đếm bằng nhiều loại đơn vị thì danh từ chỉ đơn 
vị đứng trước danh từ chỉ sự vật có thể thay đổi. Ví dụ: một thúng gạo, 
ba cân gạo, năm bao gạo... 


* Danh từ chỉ sự uật 


Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, 
hiện tượng, khái niệm... 


Ví dụ: 
+ Danh từ chỉ người: cha, mẹ, anh em, đồng chí, công nhân, nông 


đân, học sinh, cán bộ, bộ đội... 


120 


+ Danh từ chỉ động vật: chim, gà, oịt, trâu, bò, lợn, chó... 
+ Danh từ chỉ thực vật: cây cối, cam, quýt, bưởi, chuối... 
+ Danh từ chỉ đồ vật: bàn, ghế, sách, uỏ, bút... 


+ Danh từ chỉ các hiện tượng thiên nhiên tự nhiên: mây, mưa, sấm, 
chớp, gió, bão... 


+ Danh từ chỉ các hiện tượng xã hội: nhà máy, thành thị, nông 
thôn, hợp tác xã... 


1. Nghĩa của các danh từ in đậm khác với các danh từ đứng sau là: 
- ba con trâu 

Danh từ râu chỉ một loại động vật cụ thể. 

Danh từ con không chỉ một loại động vật cụ thể nào. 

- một uiÊn quan 

Danh từ quan chỉ một loại người cụ thể trong xã hội. 

Danh từ viên không chỉ một loại người cụ thể nào. 

- ba thúng gạo 

Danh từ gạo chỉ một loại sự vật cụ thể. 


Danh từ thúng là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: một dụng cụ vừa 
dùng để đựng vừa dùng làm đơn vị đo lường sự vật. 


- sáu tạ thóc 
Danh từ £hóc chỉ một loại sự vật cụ thể. 


Danh từ tạ là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: một đơn vị đo lường 
chính xác (1 tạ = 100kg). 


2. Thay thế các danh từ in đậm nói trên bằng những từ khác. 
- ba chú trâu 


- một tên quan 


121 


- ba cân gạo 

- sáu tấn thóc 

Trên cơ sở thay thế từ như trên, có thể rút ra một số nhận xét sau: 
- Các đơn vị tính đếm, do lường thay đổi là: (húng, tạ 

- Các đơn đơn vị tính đếm, đo lường không thay đổi là: con, uiên. 


Đối với những đơn vị tính đếm, đo lường không thay đổi, ta không 
thể thay thế được vì đó là những danh từ được dùng để chỉ định 
những đối tượng xác định. Đó là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (còn gọi 
là loại từ). 


Đối với những đơn vị tính đếm, đo lường thay đổi ta có thể thay thế 
được vì đó là những danh từ chỉ đơn vị quy ước. Trong đó, £g là danh 
từ chỉ đơn vị chính xác còn ¿hứng là danh từ chỉ đơn vị ước chừng. 


3. Ta có thể nói Nhè có ba thúng gạo rất đầy vì thúng là một danh 
từ chỉ đơn vị ước chừng, thúng gạo có thể vơi, có thể đầy. 


Ta không thể nói Nhà có sáu tạ thóe rất nặng vì / là danh từ chỉ 
đơn vị chính xác (1 tạ = 100kg), trong khi đó, rất nặng chỉ chung 
chung không cụ thể, không rõ là bao nhiêu. 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 
- Liệt kê một số danh từ ehi sự vật. 
- Đặt câu với một trong các danh từ ấy. 
Một số danh từ chỉ sự vật: 
- sách, báo, bút, uỏ, bàn, ghế... 
- nhà, của, tủ, ruộng uườn, ao hồ... 
- đường, muối, dầu, mắm... 
- mây, mưa, sấm, chớp, bão... 


Trên cơ sở các danh từ vừa tìm được, các em lần lượt đặt câu với 
từng danh từ đó. 


122 


Ví dụ: 


Một cái bóng lẹ làng từ trong 0ụt ra, rơi xuống mặt bàn. 


9. Bài tập này yêu cầu các em liệt kê các loại từ chỉ đơn vị tự nhiên. 


a. Loại từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người: ông, 0j, cô, uiên, 
anh, thằng, tên, ngài, chàng, chị, thầy, bác, chú... 


b. Loại từ chuyên đứng trước danh tù chỉ đổ vật: cái, bức, tấm, 
chiếc, quyển, sợi, tỜ, cục, cánh, que... 


3. Bài tập này yêu cầu các em liệt kê các danh từ chỉ đơn vị quy ước 


a. Danh từ chỉ đơn vị quy ước chính mót, bi-lô-mót, gam, bi-lô- 
gam, yến, tạ, tấn, lút, mét khôi, mét tuông, hóc-td... 


b. Danh từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng: năm, mớ, đàn, dúm, bó, 
đám, bọn, uốc, quảng... 


1. Viết bài chính tả 


5. Bài tập này yêu cầu các em lập danh sách các danh từ chỉ đơn vị 
và danh từ chỉ sự vật trong bài chính tả các em đã viết ở bài tập 4. 


- Danh từ chỉ đơn vị: gưe, con, đỉnh, bức. 


- Danh từ chỉ sự vật: eha mẹ, em bé, củi, có, ngày, bút, lòng, núi, 
đất, chỉm, đầu, sông, tay, tôm, cá, đá, nhà, đồ đạc, tường. 


NGÔI KỂ VÀ LỜI KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nấm được ngôi kể và vai trò của 
ngôi kế trong văn tự sự. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự 


Khi kể chuyện, người kể cần xác định ngôi kể cho mình, tức là xác 
định mối quan hệ giữa người kể với sự việc dược kể, chỗ đứng để quan 


123 


sắt và gọi tên sự vật, nhân vật và miêu tả chúng. Ngôi kể là vị trí giao 
tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện. 


Khi kể theo ngôi thứ nhất, người kể tự xưng ¿ô¿ hoặc em. Người kể 
có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, mình thấy, mình trải qua. 
Tuy nhiên, kể theo ngôi thứ nhất có mặt hạn chế về tầm nhìn và hiểu 
biết. Nhưng bù lại, do kể những điều mình biết, thấy và cảm nên lời 
kể thân mật, gần gũi, mang màu sắc cảm xúc cá nhân. 


Ví dụ: Tôi đang suy nghĩ mung lung thì bỗng nghe gọi tên mình. 
Đến lượt tôi đọc bài. Giá mà tôi đọc được trót lọt cái quy tắc uê phân 
từ hay ho ấy, đọc thật to, thật dõng dạc, không phạm một lỗi nào thì 
dù có phải đánh đổi cái gì cũng cam; nhưng tôi lúng túng ngay từ đầu 
0ò tôi cứ đứng đung đưa người trước chiếc ghế dài, lòng râu rĩ, không 
dám ngững đầu lên. 


Khi kể theo ngôi thứ ba, người kể tự giấu mình đi, gọi thẳng nhân 
vật, sự vật bằng tên của chúng người kể có thể linh hoạt, tự do những 
gì diễn ra với nhân vật. 

Ví dụ: Thủy Tiên cùng tuổi uới tôi, chúng tôi đều tròn mười hai 
tuổi, nhưng uóc dáng Thủy Tiên nhỏ nhắn hơn tôi. Nước da Thủy 
Tiên trắng trẻo, mịn màng. Trên khuôn mặt dễ thương, cặp mắt hai 
mí tròn xoe lúc nào cũng sáng long lạnh. Các bạn trong lóp thường gọi 
Thủy Tiên bằng cái tên nghe thật ngộ nghĩnh “cặp mắt biết cười". 

Việc lựa chọn ngôi kể như thế nào là phụ thuộc vào sự lựa chọn của 
người kể. Thường thì, người kể có thể lựa chọn dựa vào đối tượng 
người nghe, tùy thuộc vào nội dung kể và vào cảm xúc của mình. 

II. Đọc - hiểu 

1. Đọc các đoạn văn dẫn ở SGK trang 88. 

2. Trả lời câu hỏi 

a. Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ ba vì ở đây người kể tự giấu mình, 


gọi thẳng tên của các nhân vật trong truyện như: vua, đình thần, em 
bé thông minh... 


124 


b. Đoạn 2 được kể theo ngôi thứ nhất vì ở đây người kể hiện diện 
và xưng là (ôi. 


c. Người xưng (ôi trong đoạn 9 là nhân vật Dế Mèn chứ không phải 
là tác giả (Tô Hoài). 


đ. Trong hai ngôi kể trên, ngôi kể thứ ba tạo cho người kể cách kể 
chuyện linh hoạt, tự do, không bị hạn chế. Ngôi kể thứ nhất chỉ được 
kể những gì (ôi biết, thấy mà thôi. 


đ. Đổi ngôi kể trong đoạn 3 thành ngôi kê thứ ba, thay /ôi trong 
đoạn 2 bằng Dế Mèn khi đó ta sẽ được đoạn văn như sau: 


Bởi Dế Mèn ăn uống điều độ uà làm tiệc có chừng mực nên Dế 
Mèn chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, Dế Mèn đã trở thành một chàng 
dế thanh niên cường tráng. Đôi càng Dế Mèn mâm bóng. Những cái 
uuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dân uà nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn 
thử sự lợi hại của những chiếc uuốt, Dế Mèn co căng lên, đạp phành 
phạch uào các ngọn có. Những ngọn có gây rạp, y như có nhát dao uừa 
tia qua. Đôi cánh Dế Mèn, trước bia ngăn hủn hoằn, bây giờ thành 
cái áo dài bín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi Dế Mèn uũ lên, đã nghe 
tiếng phành phạch giòn giã. 


e. Không thể thay đổi ngôi kể thứ ba trong doạn 1 thành ngôi kể 
thứ nhất, xưng £ôi vì khó tìm một người có thể đồng thời xuất hiện 
trong tất cả các vị trí: vua, thằng bé, hai cha con, sứ nhà vua, họ, em 
bé, sứ giả... 

B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn dẫn ở SGK trang 89 thành ngôi 
thứ ba. 


- Nhận xét ngôi kế đem lại điểu gì mới cho đoạn văn. 
Thay đổi ngôi kể trong doạn văn thành ngôi thứ ba. 


Ngày nào cũng 0ậy, suối buổi Dế Mèn chui uào trong cùng hang, 
hè hục đào đất để khoót một cát ổ lớn làm thành một cái giường ngủ 


125 


sang trọng. Rồi cũng lo xa như các cụ già trong họ hàng dế, Dế Mèn 
đào hang sâu sang hai ngủ làm những con đường tắt, những cửa sau, 
những ngách thượng, phòng khi gặp uiệc nguy hiểm, có thể thoát thân 
ra lối khác được. 


Việc thay đổi như vậy đã đem lại cho đoạn văn sắc thái khách quan. 
3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn đẫn ở SGK trang 89 thành ngôi 
thứ nhất. 


- Nhận xét ngôi kể đem lại điều gì khác cho đoạn văn. 


Thay đổi ngôi kể trong đoạn văn dẫn ở SGK trang 89 thành ngôi 
thứ nhất: 


Một cái bóng lẹ làng từ trong uụt ra, rơi xuống mặt bàn. Tôi định 
thần nhìn rõ: con mèo già của bà tôi, eon mèo già oẫn chơi đùa uới tôi 
ngày trước. Con uật nóp chân oào mình khe bhẽ phe phẩy cái đuôi, rồi 
hai mắt ngọc thạch xanh giương lên nhìn người. Tôi mỉm cười lại gần 
UuỐI Ue con mèo. 


Việc thay đổi như vậy làm tô đậm thêm sắc thái tình cảm cho đoạn 


văn. 


3. Bài tập này yêu cầu các em xác định truyện Cây bút thần kể theo 
ngôi nào? Vì sao? 

Truyện Cây bút thần kể theo ngôi thứ ba vì đây là truyện cổ tích. 
Người kể kể theo ký ức của cộng đồng chứ không phải theo quan sát, 


nhận xét của bản thân người kể. 


4. Bài tập này yêu cầu các em giải thích vì sao trong các truyện 
truyền thuyết, cổ tích người ta hay kể chuyện theo ngôi thứ ba mà 
không kể theo ngôi thứ nhất. 


Trong các truyện cổ tích, truyền thuyết người ta hay kể chuyện 
theo ngôi thứ ba mà không kể theo ngôi thứ nhất, vì: 


126 


Truyện cổ tích, truyền thuyết là những truyện đã xảy ra từ rất lâu, 
người kể ngày nay không chứng kiến, không trải qua các sự việc nên 
không thể dùng ngôi thứ nhất để kể. 


Ngoài ra, kể theo ngôi thứ ba, người kể có thể tự do, linh hoạt kể 
lại những gì điễn ra với nhân vật. 


5. Khi viết thư, em nên sử dụng ngôi thứ nhất, gọi tên đối tượng 
nhận thư theo ngôi thứ hai (anh, chị, bác, bối..). 


6. Bài tập này yêu cầu các em dùng ngôi thứ nhất kể miệng về cảm 
xúc của em khi nhận được quà tặng của người thân. 


(Các em tự làm bài tập này) 


127 


Bài 9 


ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG 


Truyện "Ông lão đánh cá uà con cá uàng" được A.Pusbin uiết lại bằng thơ. 
Vì thế, uê mặt nghệ thuật, truyện uừa giữ được nét dung dị, chất phác, trong 
sáng, hàm súc của truyện cổ dân gian, oừa có thêm những nét điêu luyện, 
tỉnh tế trong miêu tả, ngôn ngữ. Về mặt nội dụng, bên cạnh ý nghĩa dân gian 
truyện còn thể hiện tư tưởng mà tác giả gửi gắm. 


1. Câu hỏi 1 SGK trang 96 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc lại văn bản, xem kĩ phần chú thích. 


Chú ý những tính từ miêu tả dáng vẻ ông lão mỗi lần ra biển, mức 
độ tăng tiến của những yêu cầu của mụ vợ. 


b. Gợi ý trả lời 


"Trong truyện, ông lão 5 lần ra biển gọi cá vàng. Tuy nhiên sự lặp 
lại này không hề nhàm chán vì có sự thay đổi về mức độ. Đây là biện 
pháp lặp lại quen thuộc của truyện cổ tích. Biện pháp này thể hiện sự 
tăng tiến của sự việc: sự tham lam, bội bạc của mụ vợ; sự nổi giận của 
biển cả... Biện pháp này cũng là phương thức triển khai diễn biến của 
cốt truyện, đưa đến chỗ kết thúc. Nhờ sự lặp lại có chủ ý này, câu 
truyện phát triển liên tục, hấp dẫn lôi cuốn sự tò mò của người đọc. 


e. Mở rộng kiến thức 


Có thể liên hệ với truyện 7ấm Cám để hiểu thêm về biện pháp lặp 
lại này: Tấm bị mẹ dì ghẻ lập mưu giết chết, qua 4 lần hóa thân và bị 
Cám rắp tâm giết hết lần này đến lần khác Tấm mới trở lại được 
thành người. Như vậy, sự lặp lại có ý nghĩa tố cáo tội ác của mẹ con 
Cám, đồng thời khẳng định cái thiện, cái đẹp dù bị vùi dập cuối cùng 
vẫn chiến thắng. 


128 


3. Câu hỏi 2 SGK trang 96 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Chú ý những câu miêu tả cảnh biển, mức độ của các từ được dùng, 
sự thay đổi mỗi lần, đồng thời liên hệ giữa ước muốn của mụ vợ với sự 
thay đổi của cảnh biển để thấy sự tương ứng. 


b. Gợi ý trả lời 

Mỗi lần ông lão ra biển gọi cá vàng, cảnh biển lại thay đổi theo 
chiều hướng dữ dội hơn tương ứng với những đòi hỏi ngày càng quá 
quắt của mụ vợ. Thiên nhiên cũng phải bất bình, giận dữ trước lòng 
tham vô độ của con người. 

Lần thứ nhất, mụ vợ đòi cái máng mới, biển gợn sóng êm d. 

Lần thứ hai, khi mụ vợ muốn một cái nhà rộng, biển xanh đã nổi sóng. 

Lần thứ ba, mụ vợ đòi làm nhất phẩm phu nhân, biển xanh nổi 
sóng dữ dội. 


Lần thứ tư, mụ đòi làm nữ hoàng, biển nổi sóng mù mịt. Và lần 
cuối cùng, khi sự đòi hỏi đã đến độ không chấp nhận được, đòi làm 
Long Vương, có cá vàng hầu hạ, biển nổi sóng âm âm. 


Biển đóng vai trò là nhân vật chứng kiến đã phải nổi cơn thịnh nộ 
trước sự tham lam, bội bạc của mụ vợ. Tác giả đã gửi gắm thái độ vào 
một nhân vật khách quan, nhờ thế câu chuyện trở nên sinh động và 
thú vị, tự nhiên. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 96 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại các chỉ tiết kể về những đòi hỏi của mụ vợ. Chú ý những từ, 
những câu miêu tả cách đối xử của mụ đối với ông lão. Đặt chúng theo 
thứ tự trong một quá trình để thấy mức độ tăng tiến. 

b. Gợi ý trả lời 


Nhân vật mụ vợ được xây dựng thành một điển hình tiêu biểu cho 
lòng tham. Mụ đòi hỏi hết thứ nọ đến thứ kia. Mỗi thứ chỉ làm thoả 


mãn mụ trong chốc lát. Cái máng, ngôi nhà, mụ chán ngay khi vừa có 
được. Đến vị trí "nhất phẩm phu nhân" cũng chỉ làm vừa ý mụ được 
"vài tuần lễ". Mụ đòi hỏi từ vật chất (máng, nhà), đến địa vị (không 
muốn làm nông dân nữa). Mụ đòi hỏi từ địa vị cụ thể, có thực (nhất 
phẩm phu nhân, nữ hoàng), đến cả vị trí không có thực (Long Vương, 
ngự trên mặt biển), xúc phạm tới cả các bậc thần linh. Lòng tham của 
nhân vật này được đẩy đến mức vô lí, không thể chấp nhận được. 


Không những thế, mụ vợ còn là kẻ bội bạc. Dù ước gì được nấy, mụ 
không một chút biết ơn người chồng đã giúp mụ có được tất cả những 
thứ đó, mà đánh đuổi, chửi mắng ông lão. Thậm chí, khi mụ muốn 
làm Long Vương, có cá vàng hầu hạ, mụ đã bội bạc với cả cá vàng, lực 
lượng đã thực hiện những ước muốn ngông cuồng của mụ. Đến đây, 
sự bội bạc của mụ vợ đã lên tới đỉnh điểm. 


4, Câu hỏi 4 SGK trang 96 


a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn kết thúc truyện: "Con cá vàng... cái máng lợn sứt mề", 
Có thể so sánh với những truyện cổ tích khác để thấy nét khác biệt 
của truyện này, từ đó rút ra ý nghĩa. Xem phần Gh¿ nhớ trong SGK. 


b. Gợi ý trả lời 


Kết thúc truyện, mụ vợ không những không được đáp ứng nguyện 
vọng làm Long Vương mà còn phải trở lại hình dáng, địa vị xưa cùng 
với tài sản duy nhất của mình là cái máng lợn sứt mẻ. Cái kết ấy là 
lời cảnh báo rằng những kẻ tham lam, bội bạc sẽ bị trừng phạt thích 
đáng. Bên cạnh đó, câu chuyện còn khuyên con người ta phải kiên trì, 
phải tự lực làm ra của cải, địa vị (ông lão kéo lưới 3 lần mới bắt được 
một con cá vàng); phải biết quí trọng, hàm ơn đối với những người đã 
giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. 


e. Mở rộng kiến thức 


Kết thúc truyện Ông ião đánh cá 0à con cá uàng không có hậu như 
nhiều câu chuyện cổ tích khác: những nhân vật bất hạnh, tốt bụng 
được đền đáp. Ở đây là sự trừng phạt. Kể cả ông lão, là người nhân 


130 


hậu, tốt bụng nhưng cuối cùng cũng phải trở lại cuộc sống nghèo khổ 
của mình bởi ông quá nhu nhược, không biết sử dụng hợp lý những 
điều ước. 


Như vậy, mặc dù trong truyện các yếu tố hoang đường vẫn được sử 
dụng nhưng cách nhìn của tác giả thì đã sát gần với cuộc sống hơn, 
hiện đại hơn. Đó là nét điêu luyện, hấp dẫn của truyện cổ tích viết lại. 


5. Câu hỏi õ SGK trang 96 
a, Hướng dẩn tìm hiểu 


Chú ý vai trò của con cá vàng trong truyện nói riêng, vai trò của 
các yếu tố, lực lượng thần kì nói chung trong truyện cổ tích. 


b. Gợi ý trả lời 


Cá vàng trừng trị mụ vợ vì cả tội tham lam lẫn bội bạc bởi hai tính 
đó gắn kết chặt chẽ với nhau, thống nhất trong tính cách nhân vật. 
Mụ vợ càng tham lam, càng đạt được những mong ước lớn, càng bội 
bạc, hắt hủi ông lão và cá vàng, ân nhân của mình. Cuối cùng mụ đã 
bị trừng trị. Đó là bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, vong ân 
bội nghĩa. 


Trong truyện, cá vàng có những cách đối xử rất hợp tình hợp lý. 
Biết ơn ông lão, cá vàng hết lần này đến lần khác giúp ông thỏa ước 
nguyện. Trước đòi hỏi quá quắt của mụ vợ, đến độ không chấp nhận 
được, cá vàng không nói năng gì, quẫy đuôi lặn sâu xuống biển, lấy 
lại tất cả những gì trước đó đã ban cho mụ vợ. 


Rõ ràng, ở đây, cá vàng là biểu tượng cho công lý ở đời, cho một thái 
độ yêu - ghét rạch ròi: giúp người tốt, trừng trị kẻ xấu. Đó cũng là ước 
mơ của nhân dân về một lực lượng thân bí, bảo vệ lẽ công bằng trong 
cuộc sống. 


131 


THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được các cách kể chuyện 
theo một thứ tự nào đó. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Tìm hiểu về thứ tự kể trong văn tự sự 
Về thứ tự kể chuyện, có hai cách kể cơ bản: 


- Rể "xuôi": có thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự thời gian, 
việc gìxây ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau, cho đến hết. 

- Kể "ngược": có thể đem kết quả hoặc sự việc hiện tại kể trước, sau 
đó dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại mà kể tiếp các việc 


đã xảy ra trước đó. 


Kể "ngược" nhằm mục đích gây bất ngờ, gây chú ý hoặc để thực 
hiện tình cảm nhân vật. 


I. Đọc - hiểu 
1. Tóm tắt các sự việc trong truyện Ông lao đánh cá 0à con cá Uuàng. 
- Giới thiệu vợ chồng ông lão đánh cá. 
- Ông lão bắt được cá vàng, thả cá vàng, cá vàng hứa đền ơn ông lão. 


- Vợ ông lão bắt ông năm lần ra biển gặp cá vàng và kết quả của 
mỗi lần. 


Truyện được kể theo trình tự thời gian (kể "xuôi"). Hiệu quả nghệ 
thuật của cách kể này mang lại là: lòng tham của mụ vợ ông lão đánh 
cá càng lúc càng gia tăng. Thứ tự kể này có ý nghĩa phê phán về lòng 
tham vô độ của con người. 

2. Đọc bài văn và trả lời câu hỏi 


Câu chuyện Ngỗ bị chó cắn được kể theo thứ tự "ngược": kể sự việc 
vừa diễn ra, trên cơ sở đó nhớ lại chuyện quá khứ. Cụ thể: 


132 


- Sự oiệc uừa diễn ra: Ngỗ bị chó án, kêu cứu nhưng mọi người 
không ai đến cứu vì họ đã bị lừa một lần. 


- Ngược lại quá khứ: 


+ Giới thiệu về Ngỗ: mồ côi cha mẹ, ở với bà, thiếu sự rèn cặp của 
bố mẹ, luôn bỏ học, suốt ngày lêu lông, người trong xóm xa cách. 


+ Ngỗ tìm cách trêu chọc đánh lừa mọi người: "đốt lửa kêu cháy" 

- Hậu quả: Ngỗ bị chó đại cắn phải băng bó, tiêm thuốc. 

Cách kể này nổi bật ý nghĩa câu chuyện: tác hại của việc nói dối. 
B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1, Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi. 

- Câu chuyện được kể theo thứ tụ bể “ngược”, theo dòng hồi tưởng. 

- Chuyện được kể theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi”). 

- Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò làm cơ sở cho việc kể "ngược". 


2. Tìm hiểu để và lập dàn bài cho để văn: Kể câu chuyện lần đầu 
em được đi chơi xa. 


Dựa vào phần gợi ý trong SGK (tr 99), em hãy suy nghĩ, hồi tưởng 
lại chuyến đi xa lần đầu tiên của mình. 


Các em tự làm bài tập này. 


133 


Bài 10 


ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 


Tìm hiểu thể loại văn bản 


Truyện ngụ ngôn là loại truyện chứa đựng trong một sự tích hoàn toàn 
tưởng tượng một quan niệm triết lý hay đạo đức, một hình nghiệm sống đã 
được tổng hết. Như uậy, truyện ngụ ngôn có hai phần: phần cụ thể là truyện 
bể, phân trừu tượng là ý niệm rút ra từ truyện đó. 


Nhân uật trong truyện ngụ ngôn có thể là bất cứ uật gì trong uũ trụ (người, 
các bộ phận cơ thể người, động uật, cây cỏ...) được phú cho những đặc điểm 
của loài người. 

Yếu tố tưởng tượng trong truyện ngụ ngôn còn phong phú hơn trong 
truyện cổ tích. Nó giúp người ta diễn đạt được một cách linh hoạt, dễ hiểu, 
hấp dẫn những khái niệm, triết lý khô khan. 


Bên cạnh những truyện ngụ ngôn dân gian là sản phẩm của người nghệ 
sĩ nhân dân được truyền miệng cho đến ngày nay, Êdôp (người Hi Lạp - thế 
kỉ XI-VI TCN) có thể được coi là ông tổ của thể loại truyện ngụ ngôn. Sau 
đó phải bể đến Pheđơrơ (La Mã), La Phông-ten (Pháp), Trang Tủ, Liệt Tử 
(Trung Quốc)... 


Một số truyện ngụ ngôn tiêu biểu: Con cáo uà chùm nho, Ếch ngồi đáy 
giếng, Cáo mượn oai hùm, Mèo lợi hoàn mèo... 


1. Câu hỏi 1 SGK trang 101 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 
Đọc lại đoạn văn: "Có một con ếch... một vị chúa tể". 


Cần nhớ rằng, đây là thể loại truyện ngụ ngôn, khác với hai thể 
loại truyền thuyết, cổ tích đã học. Mục đích của truyện ngụ ngôn là 
đưa ra một bài học xử thế ở đời, thể hiện quan niệm của nhân dân, 
triết học của nhân dân về cuộc sống xã hội, về con người. 


Vì vậy, cần nắm được đặc trưng thể loại của truyện ngụ ngôn để 
vận dụng vào bài học linh hoạt. 


134 


b. Gợi ý trả lời 

Ếch tưởng bầu trời trên đầu mình chí bé bằng cái vung vì ếch chỉ 
sống quanh quẩn trong một cái giếng. Từ dưới giếng nhìn ra thế giới 
bên ngoài, bầu trời chỉ bằng cái miệng giếng, nhỏ như chiếc vung. ltch 
tưởng thế giới bên ngoài chỉ nhỏ bé. chật hẹp đến thế. 

Môi trường ếch sống chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ, nghe tiếng 
ếch kêu ồm ộp là hoảng sợ. Dưới giếng, ếch trở thành kẻ có quyền lực 
cao nhất, các con vật cua, ốc, nhái đều phải nể sợ nên ếch tưởng mình 
là kẻ mạnh nhất, là chúa tế của muôn loài. 

9. Câu hỏi 3 SGK trang 101 
a. Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: "Một năm nọ... đi qua giãm bẹp", Tìm ra nguyên 

nhân ếch bị trâu giẫm bẹp. 


b. Gợi ý trả lời 


Do trời mưa to, nước đầy miệng giếng, đưa ếch ra ngoài. Ếch không 
biết rằng mình đã ở một thế giới rộng lớn, còn nhiều loài vật to lớn, 
khỏe mạnh khác nữa. Quen thói ngông nghênh, kiêu ngạo, ếch 
nghênh ngang đi lại khắp nơi, kêu ôm ộp nên đã bị một con trâu đi 
qua giằm bẹp. 


Nhân dân đã mượn hình ảnh chú ếch để phê phán thói kiêu ngạo, 
tự phụ của con người. Thói xấu này sẽ tự hủy hoại chính bản thân 
mình. Trong nhiều câu chuyện ngụ ngôn khác: Kiến giết Voi, Rùa uà 
Thỏ... số phận của voi và thỏ cũng tương tự như vậy vì tính kiêu ngạo, 
chủ quan của chúng. Voi cậy mình to khoẻ, hay bắt nạt kẻ yếu hơn. 
Không ngờ voi gặp phải đàn kiến biết doàn kết tấn công lại voi, cả họ 
nhà kiến kéo đến đốt voi một trận nhớ đời. Nhân vật thỏ (Rùa uà thỏ) 
thì cậy mình nhanh nhẹn, coi khinh rùa chậm chạp. Khi cuộc thì bắt 
đầu thì thỏ đã chủ quan vừa thi vừa lang thang dạo chơi, cuối cùng 
rùa về đích trước, thỏ bị thua cuộc. 


Dân gian đã mượn hình ảnh ếch, voi, thỏ để chỉ ra thói xấu của con 
người: kiêu ngạo, tự phụ, chủ quan, cuối cùng phải nhận thất bại 
trong cuộc sống. 


185 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 101 
a, Hướng dẩn tìm hiểu 


Tổng hợp kiến thức chung của toàn bài, kết hợp đọc phần Ghỉ nhớ 
trong SGK để nêu ý nghĩa của truyện. 


b, Gợi ý trả lời 


“Truyện kể về chú ếch nhìn đời qua cái giếng bé nhỏ, ngắn gọn trong 
nửa trang sách, nhưng chứa đựng một bài học có ý nghĩa trong cuộc 
sống. Truyện phê phán tính kiêu căng, ngạo mạn, chủ quan, phê phán 
sự hiểu biết nông cạn, không chịu nhìn xa trông rộng. Ếch tưởng thế 
giới bên ngoài giống như dưới đáy giếng chật hẹp nên đã bị con trâu 
giẫm bẹp một cách thảm hại. 


Từ đó, bài học muốn nói đến: Phải khiêm tốn, phải nhìn nhận sự 
yếu kém của mình, luôn học hỏi để mở rộng kiến thức. 


Câu chuyện đến nay vẫn mang giá trị thiết thực, vì cuộc sống ngày 
nay không ngừng phát triển đi lên, đòi hỏi con người phải không 
ngừng học hỏi, mở rộng tâm hiểu biết 


THẦY BÓI XEM VOI 


Đọc lại lí thuyết về truyện ngụ ngôn (trang 134) 
1. Câu hỏi 1 SGK trang 103 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Xem Chú thích trong SGK để hiểu cách miêu tả con voi của năm 
ông thầy bói mù. 


b. Gợi ý trả lời 


Các thầy bói vì bị mù nên phải xem voi bằng cách sờ (xúc giác) thay 


186 


cho nhìn (thị giác). Con voi rất to lóa, mỗi vị chỉ sờ một bộ phận của 
nó và miêu tả lại theo nhận thức chủ quan của mình. 


Thầy sờ vòi bảo: eøn tot sun sửn như con đỉa. 


sở ngà nói: cơ 0oi chẩn chân như cái đòn càn. 
ờ tai cho rằng: con oi bè bè nhự cái quạt thóc. 
Thầy sờ chân cãi: con 0øi sừng sửng như cái cột đình. 


Còn thầy sở duôi lại khăng khăng: con bói fun tún như cái chổi sể 
cùn. Thái độ của các thầy khi phán là rất tự tin, ai cùng cho mình là 
đúng và kháng khăng bảo vệ ý kiến của mình. 


39. Câu hỏi 3 SGK trang 103 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Chú ý đến việc mỗi thầy sờ một bộ phận của con voi và đối chiếu với 
lời kết luận của mỗi ông thầy. Từ đó giải thích về sai lầm của mỗi họ. 


b. Gợi ý trả lời 

Mỗi thầy bói đều nói đúng về một bộ phận của voi, nhưng không 
ai kết hợp, liên hệ các trị thức đó trong một tổng thể để phác họa nên 
một con voi trong thực tế. Từ một bộ phận chưa thể khái quát lên đặc 
điểm của cả tổng thể. Như vậy, sai lầm của họ là chưa có cái nhìn 
toàn diện về con vật mà lại bảo thủ, khăng khăng cho rằng ý kiến 
của mình là đúng nhất. Họ rơi vào tình trạng "thấy cây mà không 
thấy rừng". 
3. Câu hỏi 3 SGK trang 103 
a, Hướng dẩn tìm hiểu 

Đọc lại văn bản. Tham khảo phần Gh¿ nhớ trong SGK để hiểu ý 
nghĩa của truyện. 
b. Gợi ý trả lời 


Truyện ngụ ngôn 7ẩy bói xem coi khuyên chúng ta khi nhìn sự 
vật phải nhìn nhận một cách toàn điện, không được phiến diện,: bảo 


137 


thủ. Ngoài ra, trong nhận thức, ta không chỉ dựa vào cảm tính, vào 
nhận thức trực tiếp mà còn phải biết suy luận, từ cảm giác, từ những 
tri thức đơn giản mà tổng kết thành tri thức tổng quát và đúng đắn. 
Ví dụ,trong truyện này, năm vị thầy bói có thể kết hợp cảm nhận của 
cả năm người để xây dựng nên hình dung về con voi thật. Khi xem xét 
một vấn để không nên đánh giá theo một phương diện, khía cạnh, 
nhất định. Bài học ấy đã được gửi gắm đằng sau câu chuyện rất hài 
hước về năm vị thầy bói, vì vậy người đọc thấy thú vị và có thể tiếp 
nhận dễ dàng. 


e. Mở rộng kiến thức 


Có thể liên hệ với truyện Sọ Đờa, Lấy uợ cóc... để thấy điểm khác 
biệt giữa truyện này với những truyện cổ tích về những nhân vật bất 
hạnh ở trên. Truyện So Dừœ đề cập đến thân phận những người tàn 
tật, thể hiện sự thông cảm, để cao họ. Truyện 7hẩy bói xem uoi cũng 
có những nhân vật khiếm khuyết. tật nguyền (cả năm thầy bói đều bị 
mù). Tuy nhiên, sự chế giễu ở đây không hướng vào đặc điểm ấy (Mù 
chỉ là cái cớ phiến diện của các thầy). Như vậy, truyện này không hề 
đi ngược lại mục dích giáo dục con người yêu thương nhau, nhất là đối 
với những người bất hạnh. 


Truyện ngụ ngôn Tẩy bói xem ooi có nhiều yếu tố gây cười. Nhưng 
nó không phải truyện cười. Truyện cười bao giờ cũng có mục đích gây 
cười trước hết. Còn truyện ngụ ngôn thì mục đích cuối cùng là khuyên 
một điều gì đó, ẩn chứa một bài học trong cuộc sống. Đọc thêm một số 
truyện ngụ ngôn khác để mở rộng kiến thức, hiểu thêm về đặc trưng 
của thể loại truyện này. 


188 


ĐEO NHẠC CHO MÈO 


Đọc lại lí thuyết về truyện ngụ ngôn ở bài học trước (trang 134). 
1. Câu hỏi I SGK trang 107 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lướt qua toàn bộ câu chuyện và dựa vào phần gợi ý đã cho 
trong câu hói để viết tóm tắt truyện. 


b, Gợi ý trả lời: 


Làng chuột họp nhau đông đủ để bàn chuyện chống lại mèo. Khi 
ông cống đưa ra sáng kiến "đeo nhạc cho mèo", mèo đi đến đâu có 
tiếng nhạc, chuột biết đường tránh, cả làng chuột đều đồng ý với sáng 
kiến đó. Nhưng khi cần người đi đeo nhạc vào cổ mèo thì không ai 
dám nhúc nhích. Làng cử chuột cống di, chuột cống đùn đẩy cho chuột 
nhắt, chuột nhắt đẩy lại cho chuột chù. Chuột chù không thể từ chối 
được, đành phải chấp nhận ra đi với tâm trạng hoang mang lo sợ. Khi 
thấy mèo, mèo nhe nanh, giơ vuốt, chuột chù bỏ chạy về báo với làng, 
cả làng chuột cũng sợ hãi, chạy tần loạn 


3. Câu hỏi 2 SGK trang 107 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại truyện. Chú ý đến không khí lúc đầu: họp làng chuột và lúc 
sau: cử người đi đeo nhạc. 


b. Gợi ý trả lời 


Cảnh họp làng chuột lúc đầu và lúc cử người "đeo nhạc cho mèo" 
diễn ra hoàn toàn dối lập nhau. Nếu mở dầu cuộc họp không khí thoải 
mái, đông vui bao nhiêu thì sau đó không khí buổi họp nặng nể, ẩm 
đạm bấy nhiêu. 


Mèo vốn thấy chuột là vồ ăn thịt. Họ nhà chuột rất thù và giận họ 
nhà mèo. Vĩ vậy làng chuột đã họp nhau lại tìm cách chống lại mèo. 
Khí thế của làng chuột lúc bắt đầu họp rất hăng hái, mạnh mẽ, tề tựu 


189 


đủ mặt: chuột chù, chuột nhắt, ông cống. Ông cống lên giọng bề trên 
đưa ra cách thức "đeo nhạc cho mèo", nhạc sẽ phát ra tiếng khi mèo 
đi đến để chuột biết mà trốn chạy. Cả làng chuột nghe nói cho là có lí, 
dấu mõm, quật đuôi thán phục ông cống. 


Khi nhạc đã kiếm được, hội đồng nhà chuột lao xao, hớn hở, tưởng 
sắp thoát nạn. Đến khi cử người đi đeo nhạc cho mèo thì cả hội đồng 
chuột im phăng phắc, không một cái tai nào nhúc nhích, không một 
cái răng nào nhe ra cả. Bất đắc đĩ, làng cử ông cống đi, vì ông là người 
xướng lên cái thuyết ấy. Trong bụng tuy lo sợ, nhưng ông cống vẫn cố 
ý giữ vẻ bệ vệ, từ chối khéo léo và đẩy cho anh nhắt đi. Nhắt lại thoái 
thác cho chuột chù. 


Hai cảnh trên giống như hai bức tranh tương phản nhau, hai 
không khí hoàn toàn đối lập nhau. Lời nói và việc làm không thống 
nhất với nhau, nói ra thì dễ, nhưng thực thi lời nói lại khó. 


8. Câu hỏi 3 SGK trang 107 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc phần Chú £hích a, b, c, d trong SGK để biết rõ đặc điểm của 
từng loại chuột. 


Truyện Đeo nhạc cho mèo gốc là của Ê-dôp (người Hy Lạp - thế kỉ 
VII - thế kỷ VI TCN), nhưng tác giả Nguyễn Văn Ngọc đã phóng tác, 
mở rộng thêm ngụ ý của truyện. Do đó, truyện có nguồn gốc từ nước 
ngoài nhưng đã được địa phương hóa phù hợp với truyện dân gian dân 
tộc ta. 

b. Gợi ý trả lời 

Trong truyện, từng loại chuột được miêu tả rất cụ thể, sinh động, 
làm nổi bật được đặc điểm của mỗi loại. Giọng văn miêu tả pha chút 
châm biếm, hài hước. 

Nhân vật chuột chù có đặc trưng mùi hôi thành câu ca: 

Chuột chù chê khỉ rằng hôi 
Khỉ mới trả lời, cả họ mày thơm 


140 


Chuột nhất được dân gian ví: nhí nhất như chuột nhất, chỉ biết ăn 
luôn miệng 


Chuột cống được liệt vào thứ bậc cao trong làng: ông cống, ông 
nghè, ăn trên ngồi trước. có giọng ke cả 


Mỗi loại chuột đều có một đặc điểm riêng, ám chỉ nhiều loại người 
trong xã hội cũ. Chuột cống ra vẻ bệ vệ, kẻ cả, nhưng thực chất hèn 
nhát, khéo chống chế. Chuột cổng có nét giống với bọn địa chủ,hương 
; thuộc về kẻ "chiếu trên", chỉ 


lý, chức sắc trong làng. Chuột nhất củi 


tay năm ngón,thoái thác việc nặng. nguy hiểm cho kẻ đưới. 


Chuột chù là hạng cùng định, thấp cổ bé họng nhất trong xã hội, 
phải phục tùng mệnh lệnh kẻ trên, an phận thủ thường, không dám 
chống chế lại. 


Mục đích của truyện ngụ ngôn là mượn chuyện loài vật để nói 
chuyện con người. Truyện ngụ ngôn ra đời muộn hơn cổ tích, khi tư 
duy con người đã ở mức độ phát triển cao. Đằng sau mỗi truyện ngụ 
ngôn đều là một bài học triết lí, một ý nghĩa sâu sắc. Ngụ ngôn phát 
triển mạnh vào thời phong kiến, xã hội dã phân biệt giai cấp rõ rệt, 
mâu thuẫn giai cấp đã gay gắt. Bản chất giai cấp thống trị là tàn ác, 
bóc lột. Nhân đân đã mượn những câu chuyện về loài vật để làm vũ 
khí chống lại giai cấp thống trị. Vì vậy eo nhạc cho mèo có thể hiểu 
là truyện về thứ bị 


›, đẳng cấp giàu nghèo trong xã hội cũ. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 107 


a. Hướng dẩn tìm hiểu 


Đọc lại đoạn văn: "Khi làng dài ràng... không thèm vờn đến thậ 
chú ý đến người có quyền lkhới xướng việc deo nhạc cho mèo và kẻ phải 
thực thì việc đó. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện ĐÐeo nhạc cho mèo có hai lớp nghĩa, lớp nghĩa ngầm ẩn, phê 
phán kẻ có quyền thế, địa vị trong xã hội cũ. Đó là những kẻ luôn ngồi 
chiếu trên "ăn trên ngôi trước, hách dịch, luôn áp bức người dưới". 
Chuột cống là người có quyền khởi xướng công việc, và sai khiến người 


141 


khác. Chuột chù cùng đỉnh nhất trong làng, sai gì phải làm đấy kể cả 
những việc nguy hiểm đến tính mạng. 


5. Câu hỏi 5 SGK trang 107 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Tổng hợp kiến thức chung của toàn bài, kết hợp đọc phần Gð¿ nhớ 
trong SGK. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện phê phán những ý tưởng viển vông, những kế ham sống sợ 
chết, dám nói mà không dám làm, trút công việc khó khăn cho người 
dưới quyền. Những kẻ như chuột cống trong xã hội ta hiện nay không 
phải là không còn tồn tại. Những kẻ này trong cuộc sống thường 
không làm được việc gì to lớn cả. Truyện còn khuyên nhủ con người 
phải cân nhắc đến diều kiện làm việc và khả năng thực thi điều đó, 
không nên chờ đợi vào những ý tưởng viễn vông của người khác. 


DANH TỪ 
(tiếp theo) 


Mục đích của bài học, giúp các em củng cố và nâng cao một bước 
kiến thức về danh từ ở bậc Tiểu học. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Danh từ chung và danh từ riêng 
Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. 
Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật 
Ví dụ: Cáy xanh mang lại uẻ đẹp uà sự trong lành cho thành phố. 


Trong câu trên, cây được hiểu là: thực vật có thân, lá rõ rệt, chứ 
không nhằm chỉ riêng một cây nào cụ thể. 


142 


Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương... 


Ví dụ: Sóng là danh từ chung nhưng Hồng, Thao, Cứu Long là 
những danh từ riêng; ứnh là danh từ chung nhưng Cá, Hai, Ba là 
những danh từ riêng. 


Bảng phân loại: 


[DI si đến vị ĐV)] 
c”” š s, 


ĐV tự nhiền ] [ ÐV quyước ] [_ DLchung DT riêng 


L Chính xác 


1. Điền các danh từ trong câu đưới đây vào bảng phân loại. 


Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là Phù Đồng Thiên Vương uà lập đền 
thờ ngay ở làng Gióng, nay thuộc xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 


Đanh từ chung [ Danh từ riêng 
Vua, công ơn, trang sĩ, đến thờ,| Phù Đông Thiên Vương, Giống, 
làng, xã, huyện... Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. 


2. Nhận xét về cách viết các danh từ riêng: 

Các chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành danh từ riêng đều 
được viết hoa. 

II. Quy tắc viết danh từ riêng 


Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi 
bộ phận tạo thành tên riêng đó. Cụ thể: 


Đối với tên người, tên địa lí Việt Nam: viết hoa chữ cái đầu tiên của 
mỗi tiếng. 


143 


Ví dụ: Hò Chí Minh, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hải Phòng... 


Đối với tên riêng của người, tên địa lí nước ngoài phiên âm qua âm 
Hán Việt: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. 


Ví dụ : Mao Trạch Đông, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa... 


Đối với tên người, tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp (không 
qua âm Hán Việt): viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo 
thành tên riêng đó. Nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các 
tiếng cần có gạch nối. 


Ví dụ: Vích-+to Huy-gô, Lê-nin-grát, U-crai-na, A-li Nát-xe Mô-ha-mét... 


Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, các giải thưởng, danh hiệu, 
huân chương... viết hoa chữ cái đầu của các từ có tác dụng phân biệt, 
khu biệt ở trong tên riêng đó. 


Ví dụ: Bộ Tài nguyên tà Môi trường. 


Trong đó, Bộ được viết hoa vì là điểm khỏi đầu của tên riêng; Tời 
nguyên, Môi trường là hai từ có tác dụng phần biệt, khu biệt trong tên 
riêng nà 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em tìm danh từ chung và danh từ riêng 
trong câu dẫn trang 109. 


Muốn tìm danh từ chung và đanh từ riêng, các em có thể tiến hành 
theo các bước sau: 


- Xác định các danh từ trong câu (danh từ chỉ người, sự vật, đồ 
cây cối...). 


ật, 


- Dựa vào định nghĩa để xác định danh từ chung và danh từ riêng. 


Trên cơ sở đó, ta có được bảng phân loại như sau: 


Danh từ chung 


Danh từ riêng 

Ngày xưa, miền, đát, bây giờ| Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc 
nước, uị, thần, nòi, rồng, con trai,|Long Quân. 
thần, tên. 


144 


9. Bài tập này yêu cầu các em xác định đâu là danh từ riêng trong 
các từ dân ở SGK trang 109, 110. 


a. Chữm, Mây, Nước, Hoa, Họa mử đều là danh từ riêng vì đây là 
tên riêng của những nhân vật đã được nhân cách hóa. 


bà (Nàng? ỦY Tà danh từ riêng vì đây là tên của một người cụ thể. 


e (bàng? Cháy là danh từ riêng vì đây là tên của một làng cụ thể. 


3. Bài tập này yêu cầu các em viết lại các danh từ riêng cho đúng. 


Để xác định được danh từ riêng, các em cần lưu ý: 


- Đọc đoạn thơ để nắm rõ nội dung. 


- Các danh từ riêng trong bài thơ, da số là tên riêng địa phương 


miền Nam. 


Ai đi Nam Bộ 

Tiển Giang, Hậu Giang 

Ai uô thành phố Hồ Chí Minh 

lực rỡ tên uàng. 

Ai uề thăm bung biền Đồng Tháp 

Việt Bắc miễn Nga, mô ma giặc Pháp 
Nơi chôn rau cắt rốn của ta! 

Ai đi Nam - Ngài, Bình - Phú, Khánh Hòa 
Ai sô Phan lang, Phan Thiết 

Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc 
Khu Năm dàng đặc bhúc ruột miền Trung 
Ai oê quê hương ta tha thiết 

Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng... 

Ai uô đó uới đồng bào, đồng chí 

Nói uới Nửa - Việt Nam yêu quý 

Rằng: nước ta là của chúng ta 


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 


LUYỆN NÓI KẾ CHUYỆN 


Mục đích của bài học, giúp các em biết cách kể miệng về một sự 
việc của bản thân. 


1. Kĩ năng lập dàn bài 


Dàn bài này phục vụ việc luyện nói nên chỉ cần soạn ở dạng đại 
cương sơ lược. Cụ thể: 


- Căn cứ vào yêu cầu của để bãi, các em nhớ lại các sự việc, tưởng 
tượng thêm để tìm ý. Đây là bước rất quan trọng. 


- Sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí, cái gì kể trước, cái gì kể sau. 
- Lập dàn ý theo bài kế. 


Để rèn kĩ năng lập dàn bài, các em chọn một trong bốn để bài ở 
SGK trang 111 và lập dàn bài trước ở nhà. 


Trong bốn đề bài ở SGK, đề 1 đã dược lập dàn bài tham khảo. Dựa 
vào đó cáczem lập dàn bài cho một trong ba đề văn còn lại. 


1L Gợi ý lập đàn ý 
1. Kể uê một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn 
a. Mở bài: Giới thiệu chung về gia đình liệt sĩ neo đơn: 
- Lý do của cuộc thăm hỏi. 
- Thành phần: số lượng, tên... 
b. Thân bài: 
- Quang cảnh chung ngôi nhà 
- Dọn dẹp nhà cửa 
- Chuyện trò 


- Chăm sóc vườn tược, cây cối... 


146 


c. Kết luận: 


- Cam xúc khi nghĩ đến những ngươi đã hị sinh, 


- Niềm vui khi đã làm dược việc tốt, 


9. Kể uê một cuộc đỉ thám dị tích lịch sử. 
a. Mở bài: Giới thiệu chúng về cuộc đi thâm: 
- Lí do của cuộc đi thăm. 


- Ở đâu? 


- Đi với ai? 
b. Thân bài: 

- Cảm xúc khi đi thăm di tích lịch sử 
- Quang cảnh chung của khu di tích 


- Đi thăm những đâu? Y nghĩa của từng kỉ vật, di tích 


lên hệ với cuộc sống hiện tại: cuộc sống hòa bình ấm no... 
c. Kết luận: 

- Chia tay cám xúc bồi hồi,xao xuyên 

- Mong muốn có nhiều cuộc đi thăm như thế 

3. Kể uê một chuyến ru thành phó 

a. Mở bài: Giới thiệu chung về chuyến đi: 

- Lý do của chuyến đi 

- Đi với ai? 


b. Thân bài: 


- Cảm xúc bồi hồi,xao xuyến khi được ra thành phố 


- Quang cảnh chung của thành phố 


147 


- Thăm họ hàng ruột thịt 
- Thăm các khu di tích, các khu văn hóa của thành phố 
- Gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn mới 
c. Kết luận: Chia tay- cảm xúc về thành phố. 
IL Kĩ năng kể chuyện theo dàn bài 


Dựa vào dàn bài đã chuẩn bị, em tập nói cho các bạn trong nhóm 
nghe (hoặc có thể tập nói một mình). Khi nói, các em cần chú ý: 


- Nói to, rõ, tự nhiên, nhìn thẳng vào người nghe. 


- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, chặt chẽ, sinh động, chú ý nhấn 
gicng ở những chỗ cần thiết. Không nói như đọc thuộc lòng. 


148 


Bài 11 


CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG 


Ôn lại lí thuyết về truyện ngụ ngôn (trang 134) 
1. Câu hỏi I SGK trang 116 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc kĩ truyện, chú ý đến nguyên nhân làm cô Mắt, cậu Chân, cậu 
Tay, bác Tai so bì với lão Miệng. 
b. Gợi ý trả lời 

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng vì họ nghĩ 
rằng họ phải vất vả làm việc quanh năm, còn lão Miệng chẳmg làm 
việc gì, chỉ ngồi ăn. 
9. Câu hỏi 9 SGK trang 116 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 

Cần nhớ, đây là truyện ngụ ngôn. Truyện ngụ ngôn bao giờ cũng có 
ý nghĩa khuyên răn con người, nêu lên một bài học nhân sinh. Đọc 
phần G”¿ nhớ trong SGK để hiểu thêm về ý nghĩa của truyện. 
b. Gợi ý trả lời 

Truyện mượn các bộ phận cơ thể con người để nói truyện con 
người. Có thể ví cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng... mà 
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức. Từ mối 
quan hệ này truyện nêu ra bài học: Trong một tập thể, mỗi thành 
viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó 
với nhau để cùng tồn tại, phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công 
sức của nhau. 


Tư liệu tham khảo 


Trong kho tàng truyện ngụ ngôn nước ta Chân, Tay, Tai, Mắt, 
Miệng là một truyện độc đáo. Nhân vật không là loài vật, cũng không 


149 


phải là con người, mà là những bộ phận trên thân thể con người. Tác 
giả dân gian mượn một mẩu chuyện về những cơ quan của thân thể 
người để nói chuyện con người. Câu chuyện vui vui, hóm hỉnh, nhưng 
lại hàm chứa một ý nghĩ triết lí sâu xa và một bài học thấm thía. 


Năm cơ quan của thân thể người đã được ngụ ngôn hóa thành 
những cá nhân trong tổ chức, cộng đồng với những quan hệ nương tựa 
vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Từ xưa họ sống với nhau thân thiết 
nhưng “vấn để” đã nảy sinh khi bốn người (cô Mắt, cậu Chân, cậu 
Tay, bác Tai) cảm thấy mình làm việc quanh năm chỉ để cho lão 
Miệng ngồi ăn không. Thế là họ quyết định nghỉ ngơi không làm nữa, 
thử xem lão Miệng có sống được không. Truyện kể lại khá sinh động 
cảnh bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng để nói thẳng với lão như 
trút tất cả nỗi bất bình lên đầu lão. Nhưng điều họ “cảm thấy” dựa 
trên cơ sở nào và việc họ “quyết định” như vậy là đúng hay sai? Điều 
họ “cảm thấy” là có thực: đúng là Tay, Chân, Tai, Mắt phải làm việc 
để Miệng ngồi ăn không. Nhưng họ quyết định nghỉ ngơi thì lại sai, 
và hậu quả đã đến sau mấy ngày họ không làm việc. Thật là trớ trêu, 
nghỉ ngơi mà cả bọn lại thấy mệt mỏi, rã rời: “Cậu Chân, cậu Tay 
không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa; 
Cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng 
trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai (...) thấy lúc nào cũng 
ù ù như xay lúa ở trong”. Vì sao vậy? Chính bác Tai đã kịp nhận ra 
sai lầm để nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay. 


- “Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão 
Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. Lão Miệng không đi làm, 
nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng làm việc chứ không 
phải là ăn không ngồi rồi (...). Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe 
khoắn được”. 

Họ đến nhà lão Miệng thì thấy lão cũng "nhợt nhạt cả hai môi, hàm 
răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép”. Nhưng khi cậu 
Chân, cậu Tay đi tìm thức ăn về, lão Miệng ăn xong thì dần dần tỉnh 
lại. Rồi bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với 
nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả” 


Nguyễn Xuân Lạc 


150 


CỤM DANH TỪ 


Mục dích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Cụm danh từ là gì; 
- Cấu tạo của cụm danh từ. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

L. Cụm danh từ là gì? 


Cụm danh từ là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc 
nó tạo thành. s 


Ví dụ: Những cây xương rồng nhỏ. 
Trong cụm danh từ trên, có: 

- Danh từ: xương rồng 

- Các từ ngữ: những, cây, nhỏ 


So với danh từ, cạm danh từ có ý nghĩa cụ thể hơn, chỉ tiết hơn và 
có cấu tạo phức tạp hơn. 


Ví dụ: Danh từ: con gà 
Cụm danh từ: những con gà đen 


Cụm danh từ đảm nhiệm chức vụ cú pháp giống danh từ (chủ ngữ, 
bổ ngữ...) 


Ví dụ: 

+ Tất cả các bạn học sinh lớp 6A đều chăm ngoan, học giỏi. 
Cụm danh từ ¿ất cả các bạn học sinh lớp 6A trong câu trên là chủ ngữ 
+ Mẹ tôi mua hai cân cò chua hồng. 

Cụm danh từ hai cân cà chua hồng trong câu trên là bổ ngữ 


1. Các từ ngữ in đậm trong câu dân ở SGK trang 116 bổ sung ý 
nghĩa cho những từ nào. 


1ỗ1 


Từ xưa bổ nghĩa cho từ ngày. 
Từ høi và cụm từ ông lão đánh cá bổ nghĩa cho từ uợ chồng. 
Từ một và cụm từ nứt trên bờ biển bổ nghĩa cho từ fúp lều. 


9. So sánh các cách nói dẫn ở SGK trang 117 rồi rút ra nhận xét về 
nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ. 


- túp lều |một túp lêu 


Cụm danh từ một túp lều rõ nghĩa hơn danh từ £úp lều vì cụm danh 
từ chỉ ra số lượng túp lều cụ thể. 


- một túp lều !một túp lều nát 


Cụm danh từ một (úp lều nát rõ nghĩa hơn cụm danh từ một túp 
lêu vì đã nêu rõ tình trạng của (úp lêu. 


- một túp lều nát |một túp lêu nát trên bờ biển 


Cụm danh từ một túp lều nát trên bờ biển rõ nghĩa hơn cụm danh 
từ một £úp lều nát vì đã xác định rõ vị trí của (úp lều. 


3. Tìm một cụm danh từ và đặt câu với cụm danh từ đó. 
Cụm danh từ: tất cả người nghèo trong làng 


Đặt câu: Dùng bút thần, Mã Lương uẽ cho tất cả người nghèo 
trong làng. 


Nhận xét về hoạt động trong câu của cụm danh từ so với một 
danh từ: 


So sánh: 
- Dùng bút thân, Mã Lương uẽ cho người. 
- Dùng bút thần, Mã Lương uẽ cho tất cả người nghèo trong làng. 


Rõ ràng, nếu thay thế cụm danh từ bằng danh từ trong câu trên 
thì câu không rõ nghĩa. Việc sử dụng cụm danh từ trong câu nhằm 
xác định rõ đối tượng được nói tới. 


II. Cấu tạo của cụm danh từ 
Về cấu tạo, eụm danh từ có thể cấu tạo dầy đủ hoặc không đầy đủ 


- Dạng cấu tạo đầy đủ: 


T ———— ——. 


“. Phản trước —, — Phân trungltảm — —_— Phân sau 
—H.-.|—# —HH— sĩ L_ s2 

một túp lêu - nát trên bờ biển! 
tấtcd | những em học xinh — | chăm ngoạn | ấy | 


- Dạng cấu tạo không đầy đủ: 
+ Dạng chỉ có phần trước và phần trung tâm 


.Phần trước Phần trung tâm 


một túp lều 


+ Dạng chỉ có phần trung tâm và phần sau 


Phần trung tâm Phần sau 


túp lều nát trên bờ biển 


Trong cụm danh từ: 


- Các phụ ngữ ở phía trước bổ sung cho danh từ có ý nghĩa về số và 
lượng. Các phụ ngữ này gồm ba loại: 

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: cái (bàn), con (mèo), ch¿ếc (quạt), 
đấy (bàn)... 

+ Danh từ chỉ số lượng: uời, dăm, hai, năm, bảy, mỗi, từng, những, 
ĐũC:.- 


+ Danh từ chỉ ý nghĩa toàn bộ: £ấ? cả, tất thảy, cả... 


- Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh 
từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay 
thời gian. 

Ví dụ: Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai uợ chồng tuổi già mà chua 
có con. 


Cụmdanh từ ngày xưa ở quận Cao Bình có danh từ trung tâm: 
ngày và hai phụ ngữ phần sau: 


+ Xưa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian. 
+ Ở quận Cao Bình: xác định vị trí của sự vật trong không gian. 


1. Các cụm danh từ trong câu dẫn ở SGK trang 117 là làng ấy, 
thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, 
cả làng. 


2. Liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ 
trong các cụm danh từ trên: 


. Phụ ngữ đứng trước Phần trung tâm Phụ ngữ đứng sau _ 
làng A 
ba thứng gạo nếp | 
ba con tráu đực 
ba con trầu ấy 
chín | con 
năm Sau 
| cả làng _ 


3. Điền các cụm danh từ trên vào mô hình cụm danh từ: 


| Phần trước Phần trung tâm Phần sau 
| tl 2 TỊ "I2 sĨ _ss- 
| làng ấy 
| ba thúng sạo nếp | 
ba con trâu đực 
ba con trâu ấy | 
chín con | 
| | năm sai 
cIỂP,..... _] làng = 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em xác định những cụm danh từ trong 
những câu dẫn ở SGK trang 118. 


Để làm được bài tập này, các em cần: 


- Gạch dưới các danh từ trong câu 


Sau đó xác định các thành phần phụ thuộc đi kèm trước và sau 
danh từ đó. 


a. một người chồng thật xứng đáng 
b. một lười búa của cha để lại 
e. một con yêu tỉnh ở trên núi. 


9. Bài tập này yêu cầu các em chép các cụm danh từ trên vào mô 
hình cạm danh từ. 


Đối với từng cụm danh từ, các em cần phải xác định đâu là phần 
trung tâm, phần trước và phần sau. Sau đó, dựa vào mô hình đã học, 
các em điền các cụm danh từ đó vào vị trí thích hợp. 


J§ _Phẩn trước - mm. Phần \ trung tâm. L —— Phẩnsau 
L_u |_ 2 — TỊ BH. §L._..Ộ | $3 | 
| ` một người chồng thật siờng đãng 
. một lưỡi búa của cha để lại 
: ¡ một con yêu tỉnh | ở trên núi. | 


3. Bài tập này yêu cầu các em tìm phụ ngữ thích hợp điển vào 
chỗ trống. 


Ở mỗi chỗ trống, phụ ngữ cần tìm phải đứng sau danh từ trung 
tâm. mà danh từ trung tâm trong cả ba trường hợp đều là từ ¿hanh 
sắt. Vì vậy việc lựa chọn phụ ngữ phải phù hợp với nội dụng câu văn, 
đoạn văn và đặc biệt phải phù hợp với lo-gie phát triển của cả đoạn. 


Trên cơ sở đó, ta có thể điền như sau: 

Khi hóo lưới lên, thấy nằng nặng, Lê Thận chắc mm được mỏ cá 
to. Nhưng bhi thò tay uào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. 
Chàng uút luôn thanh sắt dài, nặng oà hạn rÝ ấy xuống nước, rồi lại 
thả lưới ở một chỗ bhác. 


Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy năng tay, Thận không ngờ thanh 
sắt uừa rồi lại chui uào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần 


thứ ba, uẫn thanh sắt kì lạ đó mắc uào lưới. 


LUYỆN TẬP XÂY DỰNG BÀI TỰ SỰ - 
KÊ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 


Mục đích của bài luyện tập, giúp các em nắm được các bước trong 
việc xây dựng bài văn kể chuyện đời thường. 
HƯỚNG DÂN LUYỆN TẬP 

Xây dựng bài văn kể chuyện đời thường có nghĩa là kể lại một sự việc, 
một người nào đó hoặc một chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. 

Muốn làm tốt, các em cần luyện tập các kĩ năng: tìm hiểu để, tìm 
ý, sắp xếp ý, lập dàn bài, viết bài văn hoàn chỉnh. 

1. Tìm thêm hai đề văn tự sự 

- Kể về một người bạn thân của em 

- Kể về cảnh vật nơi em sinh sống. 

9. Theo dõi quá trình thực hiện một để tự sự 


(Xem kĩ phần hướng dẫn và tham khảo trong SGK trang 119, 
190, 191) 


Nhận xét: 

- Bài viết rất sát với đề 

- Các sự việc nêu lên xoay quanh các ý ông thích xương rồng, ông 
yêu các cháu uà chăm lo cho gia đình. Các ý này gắn kết với nhau làm 
nổi bật hình ảnh người ông hiền từ, giàu lòng yêu thương, rất đáng 
kính trọng. 


3. Lập dàn bài cho một đề văn tự sự 
Đề bài: Kể uề người bạn mới quen. 


a. Mở bài: Giới thiệu chung về người bạn mới quen: tên, tuổi, lớp, 
trường... 


b. Thân bài: 
- Quen trong hoàn cảnh nào? Trong buổi lao động tổng vệ sinh của 
nhà trường, hay cùng sinh hoạt văn nghệ... 


156 


- Đặc điểm về ngoại hình: 
+ Khuôn mặt, 

+ Hinh dáng, 

+ Trang phục. 

- Đặc điểm về tính tình: 
+ Năng nổ, hoạt bát, 

+ Hay giúp đỡ bạn bè, 

+ Dễ hòa đồng. 


e. Kết luận: Suy nghĩ, tình cảm đối với bạn. 


Bài 12 


TREO BIỂN 


Tìm hiểu thể loại văn bản 


Truyện cười là loại truyện bể uê những hiện tượng đáng cười trong cuộc 
sống nhằm tạo ra tiếng cười mua 0ui hoặc phê phản những thói hư, tật xấu 
trong xã hội. 


Truyện cười dân gian sử dụng cả tiếng cười hài hước đơn giản uà tiếng 
cười hài hước có ý nghĩa xã hội. Loại đầu tiên có mục đích giải trí mua oui, 
đó là truyện khôi hài. Loại sau uiệc gây cười cốt nhằm mục đích đấu tranh 
xã hội, gọi là truyện trào phúng. 


Nghệ thuật truyện cười dân gian trước hết là nghệ thuật gây cười. Trong 
các phương pháp gây cười có thể tổng hết thành mấy trường hợp phổ biến: lời 
nói đáng cười, cử chỉ đáng cười, hoàn cảnh đáng cười, tính cách đăng cười... 
Yếu tố bất ngờ luôn luôn xuất hiện như một phương tiện hữu hiệu nhăm tạo 
nên tiếng cười giòn giả cho người đọc. 


Có thể hể một số truyện cười tiêu biểu như Hệ thống truyện 0ê Trạng 
Quỳnh; truyện Ba Giai - Tú Xuất; Treo biển; Lợn cưới, áo mới; Giấu đâu hú 
đuôi; Cháy; Ba anh mê ngủ... 


1, Câu hỏi I SGK trang 125 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Chúng ta có thể dễ dàng chia tách các từ xuất hiện trong tấm biển 
để thấy rõ vai trò của mỗi yếu tố. Kiến thức cơ bản về các thành phần 
ngữ pháp trong câu sẽ bổ trợ cho việc này. 


b. Gợi ý trả lời 

Nội dung tấm biển treo trước cửa hàng có 4 yếu tố. Trong đó "ở đây" 
có vai trò xác định vị trí, địa điểm của cửa hàng; "có bán" chỉ rõ công 
việc giao dịch (bán chứ không phải thu mua, chế biến...); "cá" nêu lên 
mặt hàng và "tươi" thể hiện tính chất cụ thể của mặt hàng. 


Như vậy, mỗi yếu tố đều có vai trò, vị trí riêng trong câu, không 
yếu tố nào thay thế được cho nhau. 


c. Mở rộng kiến thức 


Nên lưu ý cách đề biển của các cửa hàng trong thực tế. Đề biển 
không chỉ có yêu cầu đầy đủ thông tin, dễ hiểu, không gây hiểu lầm, 
ngắn gọn, mà còn phải có khả năng gây ấn tượng, lôi kéo sự chú ý và 
tạo cảm tình ban đầu cho khách hàng 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 125 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Trước hết, tự suy xét xem tấm biển đề "Ở đây có bán cá tươi" đã 
hợp lý chưa? Có thực sự cần thiết không? 


Tấm biển là rất cần thiết cho mỗi cửa hàng để đưa một số thông tin 
đến khách hàng. Tuy nhiên cách diễn đạt "Ở đây có bán..." chưa trong 
sáng, còn tối nghĩa. 


Từ những phân tích trên, ta dễ dàng đánh giá được ý kiến của 
những người góp ý. 


b. Gợi ý trả lời 


Có bốn người góp ý về cái biển cửa hàng. Mới nghe có vẻ ai cũng có 
lý cả. Tuy nhiên, xét kĩ lại thì thấy những góp ý của họ đều phiến 
điện. Người thứ nhất lập luận: "Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao 
mà bây giờ phải đề biển là cá tươi". Thực ra, như phần mở rộng kiến 
thức câu 1 đã nói, tấm biển không chỉ mang vai trò thông báo mà còn 
là một cách quảng cáo, gây ấn tượng, thu hút khách hàng. Do vậy dù 
trong câu, chữ "tươi" có thể bỏ đi vẫn không ảnh hưởng lắm đến nghĩa 
của câu nhưng lại mất đi thông tin về chất lượng mặt hàng. Người thứ 
hai cho rằng chữ "ở đây" không cần thiết. Nhưng nếu bỏ đi tấm biển 
sẽ chỉ còn "có bán cá", nghe cộc lốc, gây mất cảm tình. Ý kiến thứ ba 
cho là nên bỏ chữ "có bán" vì anh ta lập luận "ở đây chẳng bán cá thì 
bày cá ra để khoe hay sao". Nếu bỏ thêm hai chữ này đi, tấm biển sẽ 
gây hiểu lầm, bất bình thường vì chỉ còn chữ “cá”. Và đến người cuối 
cùng, để nghị bỏ nốt cả tấm biển thì có lẽ khá hợp lý vì với một tấm 
biển kiểu như "cá" thì thà bỏ đi còn hơn. Tuy nhiên, vấn để ở đây là 
bàn cách để nội dung tấm biển như thế nào chứ không phải là chuyện 
treo biển hay không. 


Như vậy, sau bốn ý kiến góp ý thì quả thật “lợn lành chữa thành 


lợn què”, sự việc theo chiều hướng tiêu cực mất rồi. 


38. Câu hỏi 3 SGK trang 125 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đây là một truyện khôi hài, nhẹ nhàng, dễ hiểu nên ta chỉ cần đọc 
văn bản một cách thật thoải mái để rồi tìm ra những điểm đáng cười 
trong câu chuyện. 

b. Gợi ý trả lời 

Những chỉ tiết gây cười trong truyện chính là những lời góp ý đối 
với người chủ cửa hàng về tấm biển kéo theo sự thay đổi của nội dung 
tấm biển ấy. Cách lập luận bắt bề kiểu "chẻ sợi tóc làm tư" tạo nên 
mâu thuẫn: sự góp ý có lí nếu xét theo ý nghĩa riêng biệt về mặt từ 
vựng nhưng lại phi lí vì không xét đến sự liên kết giữa chúng. Đáng 
cười hơn là sự phi lí ấy lại được chấp nhận một cách dễ dàng. 


Chỉ tiết đáng cười nhất là ở cuối truyện: người chủ cửa hàng cất nốt 
cái biển. Đến đây sự mất chủ kiến, không biết suy xét của anh ta đã 
đi tới tận cùng. Mâu thuẫn nảy sinh giữa mục đích treo biển ban đầu 
với hành động cất tấm biển ở cuối truyện. Rõ ràng người chủ cửa hàng 
không hiểu được cả mục đích treo biển đó làm gì, càng không hiểu 
những chữ trên đó có ý nghĩa gì. Đây là tiếng cười chế giễu đối với một 
tính cách đáng cười: sự ba phải, không có chính kiến. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 125 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc kĩ phần Gh¿ nhớ trong sách giáo khoa đồng thời tham khảo 
truyện Đếo cày giữa đường để hiểu hơn ý nghĩa của truyện. 
b. Gợi ý trả lời 

"Truyện Treo biển là tiếng cười phê phán nhẹ nhàng những người thiếu 
chủ kiến, không suy xét, dễ dàng bị người khác điều khiển. Tác giả đã 
cường điệu nét đáng cười trong tính cách nhân vật. Cũng vì hiểu như thế, 
chúng ta nhận ra rằng bản thân ta đôi khi cũng mất chủ kiến trong một 
việc gì đó. Như vậy, truyện cười này còn có ý nghĩa đem lại một bài học 
nhẹ nhàng mà cần thiết cho chúng ta trong các hành động thường ngày. 


160 


LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 


Đọc lại lí thuyết về truyện cười ở bài học trước (trang 158). 
1. Câu hỏi I SGK trang 127 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Mục đích của truyện cười khôi hài là tạo tiếng cười nhẹ nhàng để 
phê phán thói xấu của con người bằng cách tạo ra những tình huống 
bất thường. Đọc lại toàn bộ câu chuyện, và chú ý ngôn ngữ được dùng 
của nhân vật. 


b. Gợi ý trả lời 


Tính khoe của là một thói xấu của người thích khoe khoang, phô 
trương của cải của mình, để người khác biết mình là giàu có. 


Truyện Lợn cưới, áo mới nói về tính khoe khoang của con người. 
Người đi tìm lợn khoe của trong tình huống bị mất con lợn. Lẽ ra, anh 
ta chỉ cần hỏi: "Có thấy con lợn nào chạy qua đây không?", nhưng anh 
ta lại hỏi: "Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?" Từ 
"cưới" là từ không thích hợp để chỉ con lợn bị sống, và là thông tin 
không cần thiết cho người được hỏi. 


Trong thực tế, người mất lợn bao giờ cũng mong muốn tìm được lợn, 
và mong có người chỉ con lợn ấy đang ở đâu để bắt lại. Ở đây, người 
đi tìm lợn cố tình khoe khoang về con lợn bằng việc thêm tính từ 
"cưới" vào câu hỏi. Có thể là anh ta khoe khoang về một đám cưới linh 
đình, sang trọng của mình sắp tới, hoặc khoe con lợn của mình béo tốt 
đáng cho một đám cưới. 


9. Câu hỏi 3 SGK trung 127. 
a. Hướng dẩn tìm hiểu 


Người đọc dễ nhận thấy điệu bộ của anh có áo mới bất thường. Cái 
bất thường đó tạo ra cái đáng cười. 


Yếu tố thừa trong câu trả lời của anh ta cũng là cái đáng cười. 


161 


b. Gợi ý trả lời 


Anh có áo mới, đem áo ra mặc, đứng ở cửa suốt từ sáng đến chiều 
để chờ người khen áo đẹp. Nhưng anh đứng từ sáng đến chiều vần 
không được ai khen áo của mình. Đang tức tối thì anh gặp người đi 
tìm lợn hỏi con lợn sống chuồng. Anh có áo mới giơ ngay vạt áo ra trả 
lời: "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy 
qua đây". Điệu bộ của anh có áo mới "giơ vạt áo ra" bộc lộ anh ta muốn 
khoe cái áo mới của mình, mong đợi ở người đi tìm lợn nhận xét hay 
về chiếc áo mới. Khi trả lời anh đi tìm lợn, lẽ ra anh chỉ cần nói "Tôi 
không thấy con lợn nào chạy qua đây cả", nhưng câu trả lời của anh 
mặc áo mới lại thừa: "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này". Đó lại là thông 
tin chính mà anh ta muốn nói. Câu trả lời thừa kết hợp với điệu bộ 
"giở vạt áo" của anh có áo mới có tác dụng nhấn mạnh tính khoe 
khoang của anh ta. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 127 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Lợn cưới, áo mới là câu chuyện khôi hài, vì vậy yếu tố gây cười bắt 
nguồn từ những điều bất thường trong truyện. Cái cười ở đây là cười 
nhẹ nhàng, ngụ ý phê phán thói xấu thích khoe của của người đi tìm 
lợn và anh có áo mới. Chú ý đến câu hỏi của người mất lợn và câu trả 
lời cùng điệu bộ của anh chàng có áo mới để thấy cái bất thường. 


b. Gợi ý trả lời 


Đọc truyện, ta buồn cười vì có sự gặp gỡ lí thú giữa hai anh khoe 
của. Anh đi tìm lợn, lẽ ra phải lo lắng vì con lợn đã bị mất, nhưng lạ: 
cố tình khoe mình cưới vợ có cả con'"lợn cưới", 


Anh chàng có áo mới còn cao tay hơn, mặc áo đứng đợi ở cổng từ 
sáng đến chiều để được khen ngợi. Điệu bộ "giơ vạt áo" kết hợp với câu 
trả lời thừa, rườm rà khiến người đọc thấy buồn cười. Anh đi tìm lợn, 
anh mặc áo mới đều có cái không bình thường, đều muốn khoe của 
qua một tình huống cụ thể: liên quan đến một con lợn bị mất. Từ đó 
tiếng cười bíL ra ve nhàng mà lí thú. 


162 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 127 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc kĩ phần Gñh¿ nhớ trong SGK, trang 128. 
b. Gợi ý trả lời 


Nhân dân mượn câu chuyện Uợn cưới áo mới để phê phán những 
người có tính hay khoe khoang. Tính khoe khoang là một thói xấu 
trong đời sống mà ta nên tránh. Vì đây là truyện khôi hài nên ý nghĩa 
của truyện chỉ dừng lại ở mức độ phê phán nhẹ nhàng. 


Nhiều truyện cười trào phúng khác, ý nghĩa phê phán mang tính 
chất quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. 


Truyện 7hạch Sùng, gã nhà giàu vì tính sĩ diện, thích khoe của, thích 
người khác khen mình giàu có nên đã thua cuộc trong cuộc thi của xem 
ai giàu có. Hắn mất hết tài sản chỉ vì tính sĩ diện nên phải trả giá. Gã 
nhà giàu tiếc của chết biến thành con thạch sùng còn than tiếc của cải. 


Lợn cưới, áo mới còn mang ý nghĩa khuyên nhủ con người phải 
khiêm tốn, trung thực trong khi nói. Đồng thời khi nói cần sử dụng từ 
ngữ thích hợp với từng ngữ cảnh, tránh rườm rà không cần thiết. 


SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ 


Mục dích của bài học, giúp các em nắm được: 
- Ý nghĩa và công dụng của số từ: 
- Ý nghĩa và công dụng của lượng từ. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

1. Số từ 


Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. 


163 


Ví dụ: 

Ngày xưa, có hai uợ chồng ông lão đánh cá ở uới nhau trong một 
túp lêu nát trên bờ biển. 

Số từ đứng trước danh từ dùng để biểu thị số lượng sự vật. 

Ví dụ: Đã sứu tháng trôi qua mà uẫn chưa có tỉn túc gì của nó. 

Số từ đứng sau danh từ dùng để biểu thị thứ tự. 


Ví dụ: Sang tháng sáu tất cả học sinh đều được nghỉ hè. 


So sánh: 
Số từ chỉ số lượng | Số từ chỉ thứ tự | 
Sáu tháng Tháng sáu 
Sáu lớp Lớp sáu 
Hai nghìn năm Năm 2000 
Ba tâng Tầng ba 


Lưu ý: Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn uị gắn với ý 
nghĩa số lượng. Đó là các từ: đôi, chục, tá, trăm, nghìn, uạn, triệu, tỉ... 
Các danh từ chỉ đơn vị này có thể kết hợp được với số từ một đôi, hai 
chục, một tá, ba trăm... 


1. Các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 128 bổ nghĩa cho 
các từ sau: 


a. Hai đứng trước từ chèng và bổ nghĩa cho từ chờng về mặt số 
lượng. 


- Một trăm đứng trước cụm từ uán cơm nếp và bổ nghĩa cho cụm từ 
này về mặt số lượng. 


- Một trăm đứng trước cụm từ nệp bánh chưng và bổ nghĩa cho cụm 
từ này về mặt số lượng. 


- Chín đứng trước từ ngờ và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng 


- Chín đứng trước từ e/a và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng 


164 


- Chín đứng trước từ hồng mao và bổ nghĩa cho từ này về mặt số 
lượng. 


- Một đứng trước từ đôi và bổ nghĩa cho từ này về mặt số lượng. 
b. Sáu đứng trước từ ¿h»ứ và bổ nghĩa cho từ này về mặt thứ tự. 


2. Từ đôi trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị 
gắn với ý nghĩa số lượng. 


3. Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi là: £ứ, trăm, 
nghìn, uạn, triệu, tỉ... 


HH. Lượng từ 
Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật 


Ví dụ: Mã Lương đưa thêm mấy nét bút đậm, sóng biển liên nổi lên, 
buôm căng phông, chiếc thuyền lao khỏi bờ nhanh uun uút. 


Dựa vào vị trí trong cạm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai 
nhóm: 


+ Lượng từ chỉ ý nghĩa toàn thể, gồm các từ: cở, £ấtf cả, tất thảy, cả 
thảy, hết thảy, toàn bộ, toàn thảy... 


Ví dụ: Nghe nói được nhiều lãi, anh ta đem tất cả số gỗ của nhà 
còn lại đẽo toàn loại cày để cho uoi cày. 


+ Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối, gồm các từ: những, 
các, mọi, mấy, mỗi, từng... 


Ví dụ: Thỉnh thoảng muốn thử sự lựi hạt của những chiếc 0uốt, tôi 
co căng lên, đạp phònh phạch uào các ngọn cỏ. 


1. Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK trang 129 có 
gì giống và khác nghĩa của số từ: 


Những từ các, những, cả mấy cũng có ý nghĩa nói về số lượng 
(giống số từ) nhưng là số lượng không cụ thể, chỉ lượng ít hay nhiều 
của sự vật. 


9. Sắp xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ: 


165 


[ — Phẩnmướ _ Phần trung tâm [— Phẩnsau —_ 
L_u f2 —; TI T2 TINH BE 

các hoàng từ [ 

những kể thua trận 
Lcá _—_ | mấy vạn tướng lĩnh - 5] <z—-)| 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này yêu cầu: 
- Tìm số từ trong bài thơ Không ngủ được. 
- Xác định ý nghĩa các số từ ấy. 


Để làm được bài tập này, các em cần chú ý đọc một lượt bài thơ và 
gạch chân dưới các số từ tìm được. 


Sau đó dựa vào vị trí của số từ trong cụm danh từ để phân loại số 
từ theo hai loại: số từ chỉ lượng và số từ chỉ thứ tự. 


- Dòng 1: một, hai, ba 

- Dòng 8: bốn, năm 

- Dòng 4: năm 

Dựa vào vị trí của các số từ trong cụm danh từ, phân thành hai loại: 


+ Số từ chỉ số lượng: các số từ ở dòng 1 (mội, hai, ba) và dòng 3 
(năm) (đứng trước danh từ chính), 


+ Số từ chỉ thứ tự: số từ ở dòng 3 thốn, năm) (đứng sau danh từ chính). 


2. Bài tập này yêu cầu các em xác định các từ in đậm trong hai 
dòng thơ dẫn ở SGK trang 129 được dùng với ý nghĩa gì. 


Các từ trăm, ngèn, muôn không dùng để chỉ số lượng chính xác, mà 
chỉ số lượng nhiều, rất nhiều, không đếm xuể. Trong câu thơ của Tố 
Hữu, các từ này được dùng để chỉ rất nhiều những khó khăn gian khổ 
của các anh lính cụ Hồ và người mẹ ở hậu phương. 


8. Bài tập này yêu cầu các em xác định nghĩa của các từ fừng và 
môi có gì khác nhau qua bai ví dụ dẫn ở SGK trang 129. 


166 


Qua hai ví dụ, hai từ ¿ừng và môi có ý nghĩa khác nhau: 


Từng: mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự, hàm ý việc bốc đồi. 
dời núi điển ra không cùng một lúc. làm xong việc này mới tiếp đến 
việc kia. 

- Mỗi: mang ý nghĩa đồng thời, sự việc diễn ra cùng một lúc, không 
mang ý nghĩa lần lượt, theo trình tự (cùng một lúc mỗi người chạy 
theo mỗi ngả). 


KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG 


Mục đích của bài học, giúp các em nắm được đặc điểm và cách thức 
kể chuyện tưởng tượng. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng 


Nếu như truyện đời thường là những truyện có thật trong đời sống, 
thì truyện tưởng tượng là những truyện do người kể nghĩ ra bằng trí 
tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế, 
nhưng có một ý nghĩa nào đó. 


Kể chuyện tưởng tượng là kể lại một truyện tưởng tượng. 


“Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có 
thật, có ý nghĩa, rồi tưởng tượng thêm cho thú vị và làm cho ý nghĩa 
thêm nổi bật. 


II. Đọc - hiểu 
1. Kể tóm tắt truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. 


Đang sống hòa thuận, bổng một hôm cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, 
bác Tai nhận thấy rằng họ phải uất uả làm uiệc quanh năm, trong khi 
đó lão Miệng không làm gì cả, chỉ biết ngôi ăn không. Họ rủ nhau đến 
nhà lão Miệng, nói cho lão biết là từ nay họ sẽ không cho lão ăn nữa. 


167 


Sau đó, họ quyết định không làm gì cả. Nhưng chỉ sau ba ngày họ 
cảm thấy mệt mi, rã rời uà đến ngày thứ bảy thì cả bọn hoàn toàn 
kiệt sức, không chịu được nữa. Họ đành họp nhau lại uà nhận rõ sai 
lâm của mình. 


Thế là họ kéo đến nhà lão Miệng uà họ nhận thấy chính lão Miệng 
cũng đang đói lẻ. Mỗi người một tay, họ uội uã bón thức ăn cho lão. 
Lão dân tỉnh lại uà cả bọn thấy khỏe dần lên. Từ đó, họ lại sống hòa 
thuận uới.nhau như trước. 


Trong truyện, các chỉ tiết tưởng tượng là: tác giả đã nhân cách hóa 
các bộ phận cơ thể con người, Mắt, Tai, Tay, Chân, Miệng như con 
người và dùng các từ gọi người cô, cậu, bác, lão để gọi chúng. Với việc 
tưởng tượng như vậy, chúng cũng biết hành động, suy nghĩ, nói năng, 
biết tức giận, bàn bạc, phân tích lí lẽ như con người. 


Tác giả cũng tưởng tượng ra việc họ "đình công" không làm gì dẫn 
đến hậu quả tất cả đều đói lả, kiệt sức và cuối cùng phải làm lành với 
nhau, cùng nhau sống hòa thuận. 


Trong truyện, các chỉ tiết dựa vào sự thật là: mỗi cơ quan Mắt, Tai, 
Tay, Chân, Miệng đều có một chức năng hoạt động riêng. Mắt để 
nhìn, Tai để nghe, Chân để đứng, Tay để làm việc và Miệng có nhiệm 
vụ là ăn. Mỗi bộ phận đều có quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ với 
nhau, như bác Tai nói: "Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái 
ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. (...) Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới 
khỏe khoắn được". 


9. Đọc các truyện: Truyện súu con gia súc so bì công lao (Lục súc 
tranh công) và Giấc mơ trò chuyện uới Lang Liêu. 


Suy nghĩ về cách kể một câu chuyện tưởng tượng Xem phần 
Hướng dẫn từn hiểu bà). 


Trong Truyện Sáu con gia súc so bì công lao, tác giả đã tưởng tượng 
ra cuộc trò chuyện giữa các con vật nuôi trong nhà: trâu, chó, ngựa, 
dê, gà, lợn. Chúng cũng biết suy nghĩ, biết phân: tích phải trái, biết so 
bì ganh tị, biết kể công lao của mình và chê ba. kẻ khác. 


Tuy nhiên, truyện cũng dựa vào những yếu tố có thực trong thực 
tế như: 


168 


Trâu: phải đi kéo cày, trục lúa, kéo gỗ. chở phân, chỉ ăn cỏ và rau. 
Tác gia cũng dựa vào đặc điểm nhai lại của trâu để miêu tả. Người ta 
cũng giết trâu để làm thịt. lột da... 


Chó: canh giữ nhà cửa, canh trộm, đuối cáo, săn chồn, ăn cơm thừa 
canh cặn, không cần người chăn dắt. 


Ngựa: ở chuồng lợp ngói, ăn thóc, ăn cháo đậu xanh, được người 
tắm táp, sửa vó, sửa bờm, sắm yên, sắm lạc. đây cương... nhưng phải 
kéo xe, chở người, xông pha trận mạc. 


Dê: ăn lá, ăn cỏ, khi cúng lễ thì bị giết. 


Gà: đầu có mào, chân có cựa, sáng gáy đúng giờ, hay chọi nhau. 
Chân gà dùng để bói. 


Lợn: được nuôi béo để làm lễ cúng thần và dùng vào các việc cưới 
xin, tang ma... 


Ý nghĩa của truyện: tác giả mượn truyện súc vật để nói về con 
người. Con người sống trong xã hội không nên tị nạnh nhau, mỗi 
người làm một nghề, nghề này phục vụ cho nghề khác, cùng góp phần 
xây dựng đất nước giàu mạnh. 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
Tìm ý và lập dàn bài cho một trong các đề văn (SGK trang 134) 


Đề 5: Kể chuyện mười năm sau em uề thăm lại mái trường mà hiện 
nay em đang học. 


Gợi ý: 

Mở bài: 

- Thời gian 

- Nhân dịp gì? Ngày hội trường, ngày khai giảng? 
- Cùng với ai? 


“Thân bài: Nêu bật được sự thay đổi của ngôi trường 


169 


- Toàn cảnh: 

+ Cổng trường 

+ Sân trường 

+ Các dãy nhà 

- Các lớp học: 

+ Có các phòng chuyên biệt: phòng vì tính, phòng thí nghiệm... 

+ Bàn học 

+ Phương pháp dạy và học 

- Gặp gỡ và trò chuyện với thầy cô, bạn bè. 

+ Thầy hiệu trưởng 

+ Các thầy cô giáo cũ: có thầy đã nghỉ hưu, có thầy dã già, có thầy 
mới chuyển về... 

+ Bạn bè cũ 

ết bài: 

- Tạm biệt, lòng dạt dào cảm xúc 

- Phấn khỏi, vui mừng vì những đổi mới của trường. của làng quê 
Bài đọc tham khảo 


Hơn mười năm xa quê, xa mái trường thân thương, nơi đã từng dạy 
đỗ tôi trong những năm tháng đầu tiên của tuổi học trò, hôm nay, tôi 
mới có dịp trở về. Lòng tôi bồi hồi xôn xao khó tả. Bao câu hỏi cứ hiện 
lên trong đầu: “Quê mình bây giờ thế nào nhỉ? Ngôi trường ngày xưa 
mình học có còn nữa không?...”. Rồi tôi mường tượng như mình đang 
đứng trước cổng của ngôi trường cũ. 


Ngôi trường lợp lá ngày nào không còn nữa, thay vào đó là một ngôi 
trường mới xây, nhìn từ xa những mảng tường trắng, ngói đó như 
những cánh hoa lấp lánh. 


170 


Tôi bước vào cổng trường vừa ngỡ ngàng vừa thấy thân quen. 
Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ cao su nổi vân như lụa. 
Tôi thấy tất cá đều sáng lên thơm tho trong nắng mùa thu, 


Đúng dưới mái trường mới, lòng tôi tràn ngập niềm vui: vui vì sự 
đi lên. thay da dối thịt của quê hương, vui vì từ nay trẻ em đến trường 
không còn vất và như chúng tôi thuở trước. Tôi còn nhó mỗi khi có 
trận mưa lớn, thầy trò phải dồn bàn ghế lại ngồi sát vào nhau để 
tránh nước mưa, vì mái nhà lâu ngày đã nát hết. Rồi những ngày 
đông giá rét, gió lạnh từ ngoài thổi vào lớp khiến chúng tôi lạnh buốt 
đến thấu xương. Giờ đây cái cảnh đó không còn nữa, lớp học bây giờ 
âm cúng, khang trang và đẹp đẽ hơn nhiều. 


Đang mải ngắm quang cảnh ở trường bỗng có một bàn tay nhẹ 
nhàng đặt lên vai tôi. Giật mình quay lại, tôi nhận ra thầy hiệu 
trưởng. Thầy bây giờ đã già nhiều, mái tóc thầy bạc trắng, đôi mắt 
dường như cũng mờ đi, bởi tôi thấy thầy đeo tròng kính rất dày. Tôi 
cúi mình chào thầy, thầy khẽ nói: 


- Hùng về thăm trường phải không? Tôi không ngờ thầy nhận ra và 
nhớ tên tôi. Thật cảm động, tôi nắm chặt tay thầy, không hiểu sao lúc 
dó hai hàng nước mắt của tôi cứ lã chã rơi. Thầy mời tôi vào phòng 
hiệu trưởng. Thầy kể cho tôi nghe rất nhiều về sự thay đổi của trường. 
Tôi cũng kể cho thầy nghe về những thành tích mà tôi đã đạt được từ 
sau khi chuyển trường lên thành phố. Thầy chúc mừng thành công 
của tôi. 

Đang mãi suy tư với sự tưởng tượng của mình, bỗng xe ô tô hãm 
phanh dừng kít lại, tiếng anh lơ xe cất lên: “Tới bến rồi xin mời bà con 
cô bác xuống..." Tôi giật mình nhìn ra, đúng quê mình rồi, tôi xuống 
xe và mong rằng tất cả những gì mà tôi vừa tưởng tượng đều trở 
thành sự thật. Tôi hối hả đi mong sao cho chóng đến trường. 


Bài 13 


ỒN TẬP TRUYỆN DÂN GIAN 


1+8: Yêu cầu tự ôn lại theo hướng dẫn của SGK, trang 134 - 135 


3. Viết lại tên những truyện dân gian đã học hoặc đã đọc (kể 
cả truyện dân gian của các nước khác) 


a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Việc đọc mở rộng các truyện dân gian ngoài những truyện được học 
trong chương trình (kể cả truyện dân gian của các nước khác) sẽ giúp 
chúng ta bổ sung thêm vốn kiến thức, dễ dàng so sánh, liên tưởng sự 
tương đồng, khác biệt giữa chúng. Bằng cách đó chúng ta sẽ nắm vững 
được đặc điểm thể loại, ý nghĩa và giá trị riêng của từng tác phẩm. 


Có thể tìm đọc cuốn Văn học dân gian, những tác phẩm chọn lọc, 
Bùi Mạnh Nhị chủ biên, Nxb Giáo dục, H., 2004 hoặc tập 7ruyện cô 
tích thế giới chọn lọc... để bổ sung mắng kiến thức này. 

b. Gợi ý trả lời 

- Truyền thuyết: Con Rồng, cháu Tiên; Bánh Chưng, bánh Giầy; 
Thánh Gióng; Sơn Tình, Thủy Tỉnh; Sự tích Hồ Gươm; Án kiếm Tây 
Sơn; Khổng lô đúc chuông; Nàng Út làm bánh Ót... 

- Truyện cổ tích: Sọ Dừa; Thạch Sanh; Em bé thông mình; Cây bút 
thân; Cây tre trăm đối; Tấm Cám; Vua Sư tử... 


- Truyện ngụ ngôn: Thầy bói xem oi; Đeo nhạc cho mèo; Lục súc 
tranh công; Con cáo uà chùm nho... 


- Truyện cười: Treo biển; Lợn cưới, áo mới; Đềo cày giữa đường; Ba 
anh say rượu... 


4. Nếu oà mình họa một số đặc điểm tiêu biểu của từng thể loại 
truyện dân gian 


Yêu cầu xem lại phần giới thiệu chung về thể loại và tự tổng kết. 
Lấy ví dụ mình họa bằng những truyện đã học. 


172 


5. So sánh sự giống uà khác nhau giữa tiểu thuyết uới truyện 
cổ tích; truyện ngụ ngôn uới truyện cười 


a. Hướng dẩn tìm hiểu 


Trước hết cần nám vững đặc điểm của từng thể loại. Trên cơ sở đó 
tìm ra điểm giống và khác nhau giữa chúng. 


b. Gợi ý trả lời 
- Giữa truyền thuyết và truyện cổ tích: 


Điểm giống nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ tích là cả hai loại 
truyện này đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống nhưng lại có nhiều yếu 
tố tưởng tượng, hư cấu và đều được truyền miệng trong dân gian qua 
nhiều đời. 


Những điểm khác nhau: 


Trong khi truyền thuyết thường kể về các nhân vật, sự kiện có 
liên quan đến lịch sử thì cổ tích kể về các nhân vật trong cuộc sống 
đời thường. 


Truyền thuyết thường thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân 
dân đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử còn truyện cổ tích lại là nơi 
gửi gắm của nhân dân về ước mơ công lý, cái thiện luôn chiến thắng 
cái ác. Đó là sự khác nhau cơ bản về chức năng của hai thể loại này. 

- Giữa ngụ ngôn và truyện cười: 


Hai loại truyện này giống nhau ở chỗ đều rất gần gũi với cuộc sống 
con người. Phương thức lưu truyền của chúng đều là phương thức 
truyền miệng. 


Tuy nhiên, truyện ngụ ngôn mang ý nghĩa khuyên nhủ, răn dạy 
hoặc nêu lên những bài học trong cuộc sống. Còn truyện cười kể về 
những hiện tượng đáng cười, qua đó nhằm gây tiếng cười giải trí 
hoặc phê phán một thói hư tật xấu nào đó. Khác với truyện ngụ 
ngôn, truyện cười trước hết phải đảm bảo chức năng gây cười cho 
người đọc. 


173 


CHÍ TỪ 


Mục đích của bài học giúp các em nắm được: 
- Ý nghĩa của chỉ từ; 
- Công dụng của chỉ từ. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Chỉ từ là gì? 
Chỉ từ là: 
- Những từ dùng để trỏ về sự vật; 
- Nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian. 


Sự định vị này thường lấy vị trí của người nói và thời điểm nói làm 
gốc. 


Ví dụ: 

+ sáng nay: định vị về thời gian, ở thời điểm nói. 

+ hồi ấy: định vị về thời gian, ở trước thời điểm nói. 
+ đạo nọ: định vị về thời gian, ở trước thời gian nói. 


+ cái bút này: định vị về không gian, sự vật ở khoảng cách gần với 
người nói. 


+ cái bút bia: định vị về không gian, sự vật ở khoảng cách xa với 
người nói. 


Các chỉ từ thường được dùng: này, nay, bỉa, ấy, đó, nọ... 


1. Các từ in đậm trong những câu dẫn ở SGK trang 137 bổ sung ý 
nghĩa cho các từ: 


- nọ bổ sung ý nghĩa cho ông 0ưư. 


- ấy bổ sung ý nghĩa cho uiên quan. 


174 


- bia bổ sung ý nghĩa cho làng. 
- nọ bổ sung ý nghĩa cho nhà. 


9. So sánh các từ và cụm từ dẫn ở SGK trang 137, sau đó rút ra ý 
nghĩa của những từ in đậm. 


- ông uua lông uua nọ 


Cụm từ ông uua chỉ một ông vua nào đó, không xác định; cụm từ 
ông uua nọ dùng để xác định (trỏ) một ông vua. 


- niên quan /uiên quan ấy 


Cụm từ uiên guan chỉ một viên quan nào đó, không xác định cụm 
từ oiên quan ấy dùng để xác định (trỏ) một viên quan. 


- làng (làng nọ 


Từ /àng chỉ một làng nào đó, không xác định; cạm từ /àng nọ dùng 
để xác định (trổ) một làng nhất định. 


- nhà/nhà nọ 


"Từ nhà chỉ một nhà nào đó, không xác định; cụm từ nè nọ dùng để 
trỏ vào một nhà xác định. 


3. Nghĩa của các từ ấy, nọ dẫn ở SGK trang 137 với các từ ấy, nọ trong 
các trường hợp đã phân tích ở trên có điểm giống và khác nhau là: 


Giống nhau: Đều là những từ dùng để trỏ vào sự vật. 
Khác nhau: 


- Các từ ấy, nọ, kia trong các trường hợp trên dùng để trổ vào sự vật 
(như đã phân tích), nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian. 


- Các từ ấy, nọ trong các cụm từ bồi ấy, đêm nọ dùng để trỏ vào sự 
vật (ấy dùng để trỏ vào bổi, nọ dùng để trỏ vào đêm), nhằm xác định 
vị trí của sự vật trong thời gian. 


II. Hoạt động của chỉ từ trong câu 


Trong câu, chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. 


175 


Ví dụ: ông 0ua nọ, một cánh đồng kia. 
Ngoài ra, chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu 
Ví dụ: 
Lê Thân nâng gươm lên ngang đầu nói uới Lê Lợi: 
- Đáy là Trời có ý phó thác cho mình công uiệc làm lớn... 

(Sự tích Hồ Gươm) 
Chỉ từ đây có chức năng làm chủ ngữ trong câu , 


Từ đó, oán nặng, thù sâu, hàng năm Thủy Tỉnh làm mưa gió, bão 
lụt dâng nước đánh Sơn Tỉnh. 


Chỉ từ đó có chức năng làm trạng ngữ trong câu, 


1. Trong các câu đã dẫn ở phần I, chỉ từ đảm nhiệm chức vụ phụ 
ngữ trong cụm danh từ. 


Ông vua Họ 
¡ viên quan ấy 
¡ làng kia 
\ nhà nọ 


I Danh từ ` Ï_— Phụngữ(chỉt) - 


2. Tìm chỉ từ trong câu, xác định chức vụ của chúng. 


a. Chỉ từ đó trong câu Đó là một điều chắc chắn, đảm nhiệm chức 
vụ chủ ngữ trong câu. 


b. Chỉ từ đấy trong câu 7 đấy, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn 
nuôi uà có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy, đâm nhiệm chức 
vụ trạng ngữ chỉ thời gian trong câu. 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 
- Tìm các chỉ từ 


- Xác định ý nghĩa và chức vụ của các chỉ từ ấy. 


Đề trả lời được câu hỏi, các em có thế thực hiện theo các bước sau: 
- Đọc từng câu và gạch chân dưới các chỉ từ. 


- Dựa vào bài học để xác định ý nghĩa và chức vụ ngữ pháp của 
từng chỉ từ vừa tìm được. 


a. Chỉ từ ấy: 

3 nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong không gian. 
- Chức vụ: làm phụ ngữ trong cụm danh từ. 

b. Chỉ từ: đây, đấy 

- Ý nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong không gian 
- Chức vụ: làm chủ ngữ trong câu 

c. Chỉ từ: nay 

- Ý nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian 

- Chức vụ: làm trạng ngữ trong câu 

d. Chỉ từ: đó 

m. nghĩa: xác định vị trí của sự vật trong thời gian 

- Chức vụ: làm trạng ngữ trong câu 

9. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Thay các cạm từ in đậm dẫn ở SGK trang 138 bằng các chỉ từ 
thích hợp. 


- Giải thích vì sao cần thay như vậy. 


Muốn tìm chỉ từ thích hợp để thay thế, các em cần phải xem xét 
quan hệ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn, sao cho khi chúng 
ta thay thế phải tạo được tính lôgic. Ta có thể thay thế như sau: 


a. Giặc tan 0ỡ. Đám tàn quân giảm đạp lên nhau chạy trốn, tráng 
sĩ đuổi theo đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến đây, một mình một 
ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa 
từ từ bay lên trời. 


Nế 0 


b. Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một 
làng, cho nên làng đó uề sau gọi là làng Cháy. 


Trong hai trường hợp trên, cần thay thế các cụm từ in đậm dẫn ở 
SGK trang 138 bằng các chỉ từ để tránh hiện tượng lặp từ trong câu văn. 


38. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- Có thể thay các chỉ từ trong đoạn văn dẫn ở SGK trang 139 bằng 
những từ hoặc cụm từ nào không? 


- Rút ra nhận xót về tác dụng của chỉ từ. 


Các chỉ từ có trong đoạn trích là: ấy (năm ấy), đó (chiều hôm đó), 
nay (đêm nay). 


Ý nghĩa của các chỉ từ: đây là các chỉ từ mang tính phiếm chỉ, chỉ 
chung chung chứ không chỉ thời gian cụ thể. 


Các chỉ từ trên có tác dụng giúp cho câu văn được ngắn gọn, tránh 
được sự lặp từ lặp ngữ rườm rà, không cần thiết. Do đó, chỉ từ có vai 
trò quan trọng, nhiều khi không thể thay thế được. 


Kết luận: Không thể thay (hoặc rất khó thay) các chỉ từ trong đoạn 
văn trích dẫn trong SGK. 


LUYỆN TẬP KẾ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG 


Mục đích của bài luyện tập giúp các em: 


- Nắm vững kĩ năng tìm hiểu để, tìm ý, lập dàn bài văn kể chuyện 
tưởng tượng; 


- Vận dụng cách kể chuyện tưởng tượng vào thực hành luyện tập. 

Dựa vào phần gợi ý tìm hiểu đề và lập ý đối với đề bài Kể chuyện 
mười năm sau em 0ê thăm lại trường hiện nay em đang học, các em 
tìm ý và lập dàn bài cho ba đề bổ sung (SGK, trang 140). 


178 


1.Mượn lời một đồ uật hay con uật gần gũi uới em để bể chuyện tình 
cảm giữa em uà đồ uật hay con uật đó 
Gợi ý tìm hiểu bài và lập ý 

- Đây là để tưởng tượng hoàn toàn, các em không thể dựa vào tài 


liệu có sản. 


- Các em cần xác định đồ vật (hoặc con vật) gần gũi, gắn bó với em 
là đồ vật (con vật) gì? Ví dụ: Cái cặp sách, cái bàn, bộ quần áo em yêu 
thích... hay con chó, con mèo, con trâu... 


- Đồ vật (con vật) đã gắn bó với em từ bao giờ, bao lâu? 


- Giữa em và đồ vật (con vật) đã nảy sinh tình cảm hhư thế nào? 
những kỷ niệm vui, buồn. 


- Sau đó, em mượn lời đồ vật (con vật) nói lên tình cảm yêu thương, 


mh 


gắn bó đối với "cô chủ", "cậu chủ", 


9. Thay ngôi bể để bộc lộ tâm tình của một nhân uật truyện cổ tích 
mà em yêu thích. 


Gợi ý tìm hiểu để và lập ý 


- Đây là để tưởng tượng nhưng cần phải dựa vào nội dung của 
truyện cổ tích. 


- Các em lựa chọn nhân vật nào trong truyện cổ tích (cô Tấm trong 
truyện Tấm Cám, người em trong truyện Cây khế...) 


- Các em tưởng tượng mình là nhân vật ấy: nói năng, nhìn nhận 
theo cách nói, cách nhìn của nhân vật ấy. 


- Có thể nêu lên những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật 
(mà em hóa thân) trong một số tình huống. 


3. Tưởng tượng một đoạn kết mới cho một truyện cổ tích nào đó. 
Gợi ý tìm hiểu và lập ý 


- Đây là chuyện tưởng tượng hoàn toàn, nhưng cần phải dựa vào 
đặc điểm phần kết của truyện cổ tích. 


179 


Đặc điểm phần kết của truyện cổ tích: câu chuyện kết thúc, s 
phận các nhân vật được định đoạt, thường là "nhân nào thì quả ấy" 
mâu thuẫn được giải quyết. 


- Chọn truyện cổ tích mà em thích (Cây khố, Sọ Dừa...). 


- Dựa vào tưởng tượng các em viết phần kết cho câu chuyện. 


Bài đọc tham khảo 
Đề bài: Tưởng tượng một đoạn hết mới cho 1 truyện cổ tích nào đó. 
* Truyện Cây khế 


.. Sau khi lấy đầy vàng bỏ vào túi mười hai gang, người anh vẫn 
chưa thoả mãn lòng tham, anh ta còn bỏ thêm vào túi quần, túi áo rồi 
mới khệ nệ leo lên mình chim, chim vỗ cánh đến ba lần nhưng vẫn 
không sao cất nổi. Chim bèn nói với người anh: 


- Anh hãy bỏ bớt vàng đi, nặng quá tôi làm sao bay nổi? 
Người anh không thèm nghe còn mắng lại chim: 


- Mày ăn khế của tao nhiều thế, bây giờ chỉ mang có một tí vàng 
mà mày không bay nổi, đồ ăn hại. 

Chim còn cảnh cáo anh ta lần thứ hai, thứ ba nhưng anh ta nhất 
định không nghe. Tức quá chim vỗ cánh bay mất. Một mình ngồi giữa 
đảo hoang vắng, anh ta gào thét dữ dội, nhưng không có một tiếng trả 
lời. Lúc này bụng đói, miệng khát, anh ta mới thấm thía một điều: Ở 
đời mà tham lam quá rồi có ngày sẽ phải trả giá đắt như thế này. 
Nghĩ vậy anh ta ôm mặt khóc nức nở. 

* Truyện So Dừa 


... Một hôm có một chiếc thuyền cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Con 
gà trống nhìn thấy, nó bèn gáy to: 


Ò... ó 


Phải thuyền quan trạng rước cô tôi uề. 


-.Ø 


Quan trạng cho thuyền vào bờ. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi 
tủi. Về nhà, quan trạng mở tiệc mừng. Hai cô chị thấy em trở về, 


180 


trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, định bỏ nhà ra đi. Thấy vậy fô em 
bèn nói: 


- Bây giờ em đã trở về an toàn, các chị cũng đã biết lỗi, em chỉ mong 
rằng từ nay về sau các chị hãy sống cho lương thiện, chị em mình phải 
thương yêu hòa thuận với nhau. 


Hai cô chị cảm ơn em rối rít. Từ đó chị em sống bên nhau đầm ấm. 


181 


Bài 14 
CON HỔ CÓ NGHĨA 


Vũ Trình 


Vài nét về tác giả và tác phẩm 

Truyện Con hổ có nghĩa trích trong tác phẩm Lan Trì kiến văn lục của Vũ 
Trình. Vũ Trình (1799 - 1828), nhà uăn Việt Nam, tự là Duy Chu, hiệu Lai 
Sơn, Nguyễn Hanh, Lan Trì, Ngư Giả, người làng Xuân Lan, huyện Lương 
Tài, trấn Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, xuất thân trong một gia đình 
trí thức quan lại, có uợ là con gái Nguyễn Khản, anh cùng cha khác mẹ uới 
đại thị hào Nguyễn Du. Ông làm quan dưới triều Lê Chiêu Thống. Khi 
Quang Trung đánh bại Tây Sơn uà lên ngôi, Vũ Trinh trở uê chốn Hồ Sơn 
(Nam Định ngày nay) giấu mình. Tại đây ông uừa dạy học uừa thu thập tài 
liệu truyền thuyết uiết nên tập Lan Trì kiến văn lục (Chép những điều thấy 
uà nghe của Lan Trù. Sau này, ông còn làm quan dưới triêu Gia Long một 
thời gian nữa. 


Vũ Trinh có một số tác phẩm nổi tiếng là Cung oán thì (Thơ uê nỗi oán 
hận của người cung nữ); Sứ Yên thì tập (Tập thơ đi sứ Yên Kinh)... nhưng 
quan trọng nhất là Lan Trì biến uăn lục (hay gọi tắt là Kiến văn lục). Đây 
là một tập truyện truyền hỳ, có 45 truyện, gồm những đề tài khác, phần lớn 
được sáng tác trên cơ sở những truyền thuyết lưu hành trong nhân dân 
đương thời mà Vũ Trinh thu thập được trong những năm uề uùng Hồ Sơn... 
Chủ đề nổi rõ nhất là trình bày hiện tượng phá uỡ “khuôn phép” của những 
con người thời đại. Đề tài chiếm têu thế trong tập truyện là nói uê số phận, uê 
uẻ đẹp uè sức sống của người phụ nữ. Truyện của ông uiết thường uốn tắt, uè 
không phải truyện nào đọc cũng thích, nhưng ở những truyện thành công, 
mỗi chỉ tiết được bể uắn tắt đêu đóng một uị trí không thể thay thế được trong 
kết cấu nghệ thuật của cả câu chuyện. Đó chính là bí quyết của một cây bút 
truyện ngắn có tài. (Theo Nguyễn Huệ Chỉ, Từ điển văn học, NXB Thế giới, 
H., 2000). 


182 


1. Câu hỏi 1 SGK trang 144 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc phần chú thích về truyện trung đại trong SGK trang 143 để 
xác định thể loại của văn bản này. 


Có thể dựa vào dấu hiệu ngữ pháp để chia đoạn văn bản (dấu chấm 
xuống dòng). Nhưng quan trọng hơn phải dựa vào nội dung ngữ nghĩa 
để xác định đoạn; đặc biệt tìm ra mối liên hệ giữa các đoạn. Muốn vậy, 
phải đọc chậm toàn văn bản, xem chú thích các từ trong sách giáo 
khoa. Chú ý, đây là truyện trung đại, ngôn ngữ đã có phần bác học 
hơn so với truyện dân gian và có một số đặc điểm nghệ thuật riêng. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện Con hổ có nghĩa thuộc thể văn tự sự (kể chuyện). Trong đó, 
toàn văn bản được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất kể về việc con 
hổ có nghĩa với bà đỡ Trần ở Đông Triều, đoạn thứ hai viết về việc con 
hổ trả ơn người tiểu phu sau khi được ông này giúp khỏi hóc xương. 
Hai đoạn kể về hai sự việc khác nhau, với địa điểm và nhân vật khác 
nhau nhưng đều cùng chung một ý là nói về sự có nghĩa của con hổ, 
nhớ và trả ơn người đã giúp đỡ mình trong nhiều năm sau đó. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 144 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Bước đầu nắm được những đặc điểm cơ bản của truyện trung đại, 
ta sẽ nhìn nhận tác phẩm một cách khách quan hơn (không so sánh 
hơn thua với truyện hiện đại). lÔ) đây cốt truyện khá đơn giản, cấu trúc 
không cầu kỳ. Truyện mang dáng dấp kí sự, ghi chép sự việc. Vậy 
điều thú vị của truyện là ở chỗ nào? Trả lời được câu hỏi đó cũng chính 
là tìm ra biện pháp nghệ thuật chủ yếu của văn bản. 


b. Gợi ý trả lời 
Biện pháp nghệ thuật bao trùm trong truyện này là nhân hóa. 


Con hổ được kể có những hành động như người, hiểu được tiếng nói 
của người. 


183 


Dựng truyện Con hổ có nghĩa như vậy, tác giả đã làm một phép so 
sánh, hoán dụ giữa một loài vật dữ dẫằn, ăn thịt người với chính bản 
thân con người. Đến loài cầm thú, lại là thú đữ, còn biết nghĩa, biết trả 
ơn người đã giúp mình, huống chỉ người. Như vậy, ý nghĩa gửi gắm: ca 
ngợi những hành động nghĩa tình, khuyên người ta sống trên đời phải 
biết yêu thương, có nghĩa với nhau. Lời khuyên răn đó được thể hiện 
qua hình tượng con hổ càng có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn nhiều. 
Do được gửi gắm kín đáo như vậy, người đọc cũng sẽ tiếp nhận bài học 
giáo huấn một cách tự nguyện, đễ dàng hơn và không có cảm giác bị 
người khác dạy khôn vì đó là điều mình tự rút ra qua câu chuyện. 


e. Mở rộng kiến thức 


Đọc bài văn về con chó Bấc sách ngữ vàn Lớp 9 tập 2 để biết thêm 
một chuyện nữa về việc loài vật có nghĩa với chủ. Ỏ đây, con chó 
không được nhân hóa (truyện hiện đại), nhưng hành động của nó vẫn 
làm ta cảm động và không khỏi suy nghĩ về cách xử sự giữa người với 
người trong cuộc sống. 


3. Câu hỏi 3 SGK trang 182 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Câu hỏi này đi sâu vào chỉ tiết. Vì thế cần đọc kỹ văn bản và đưa 
ra ý kiến chủ quan. Tuy nhiên, cần lưu ý xem xét ý nghĩa, vai trò của 
những chỉ tiết được coi là thú vị và tự phân tích tại sao ta lại thấy 
hay, hấp dẫn. 


b. Gợi ý trả lời 


Trong chuyện thứ nhất, bà đỡ Trần, người huyện Đông Triều gặp 
sự lạ. Bà được một con hổ cõng vào rừng sâu, không phải để ăn thịt 
mà để giúp hổ cái sinh nở. Sau việc đó, hổ đào đất, lấy cục bạc trả ơn 
bà rồi tiễn bà ra khỏi rừng. 

Đoạn này có những chỉ tiết rất thú vị: “Hổ đực cầm tay bà, nhìn hổ 
cái nhỏ nước mắt”, “Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì 
nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm”... Dù hổ không nói được tiếng 
người nhưng những cử chỉ ấy giống như là của một ông bố giàu tình 
cảm, một người chồng đầy yêu thương, xót xa cho vợ... Tác giả để con 


184 


hồ bộc lộ tình cảm bằng cử chỉ, hành động chứ không phải bằng lời nói 


(cho hổ nói Liếng người). Vì thế mà chỉ tiết này rất thú vị và xúc động. 


Còn người tiểu phu ở Lạng Giang lại gặp con hổ thứ hai trong hoàn 
cảnh khác. Bác vô tình gặp con hổ bị hóc xương, đang rất đau đớn. Bác 
thò tay lấy cái xương ra, cứu mạng hồ. Từ đó thỉnh thoảng hổ lại 
mang thú rừng về đặt trước của nhà bác để trả ơn. Ngày bác chết, hổ 
chạy quanh, dụi đầu vào quan tài gầm lên. Hàng năm, cứ đến ngầy 
giỗ bác Tiểu, hố lại mang đê hay lợn về đặt trước cửa nhà bác. 


Chỉ tiết đặc biệt thú vị ở đây là cảnh con hổ dụi đầu vào quan tài, 
chạy quanh mấy vòng, gầm lên mấy tiếng. Đó như cảnh vĩnh biệt của 
người thân, với niềm tiếc thương, dau khô chân thành. Ngoài ra, chỉ 
tiết cuối cùng, kể về việc hàng năm vào ngày giỗ bác tiều, hổ vẫn nhớ 
về ân nhân cũ cũng rất hay. Đây cũng chính là điểm khác so với câu 
chuyện con hổ thứ nhất, Ổ trên, hổ chỉ trả nghĩa một lần. Ỏ đây, hổ 
coi bác tiểu là ân nhân cứu mạng, ghi tâm khắc cốt công ơn hàng bao 
nhiêu năm sau, ngay cả khi bác đã chết. Con hổ này sống rất thủy 
chung, tình nghĩa. Chỉ tiết này thú vị vì không chỉ thể hiện được tấm 
lòng. tình cảm của con hổ mà còn để con hổ hành động như thể hiểu 
được lễ nghỉ của con người (ngày giỗ hàng năm tưởng nhớ vong linh 
người đã mất). 


4. Cau hỏi 4 SGK trang 144 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Xem phần Gh¿ nhớ trong sách giáo khoa, trang 144. 


Liên h u chuyện với cách ứng xử của những người xung quanh 


hàng ngày bởi vì câu chuyện về hổ chỉ là mượn chuyện loài vật để nói 
người mà thôi. Ý nghĩa câu chuyện chính là ở chỗ đó. 


b. Gợi ý trả lời 


Truyện Con hổ có nghĩa đề cao, khuyến khích lối sống ân nghĩa, 
thủy chung rất cần có trong cuộc sống con người. 


Mỗi chúng ta, ai cũng có lúc lâm vào khó khăn hoạn nạn, nếu 
không có người giúp đỡ thì khó lòng tự mình vượt qua khỏi. Cần biết 


185 


ơn, ghi nhớ công lao của những người đã giúp đỡ ấy. Đồng thời cần 
biết chia sẻ, giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn. Như thế mới 
trọn vẹn đạo làm người. 


e. Mở rộng kiến thức 


Truyện Con hổ có nghĩa là truyện hư cấu. Cốt truyện đơn giản, 
mang màu sắc tưởng tượng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong đó thì tự 
cổ chí kim luôn được nhắc nhỏ, nói tới: 


- Thương người như thể thương thân 


- Lá lành đùm lá rách 


ĐỘNG TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em củng cố và nâng cao một bước 
kiến thức về động từ đã học ở bậc tiểu học. 


A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

L. Đặc điển của động từ 
Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. 
Ví dụ: ăn, uống, đi, nhảy, nói, cười, ngủ, ngồi... 
Động từ thường kết hợp với: 


+ Các từ bổ sung ý nghĩa về sự tiếp tục hay sự tiếp diễn: oẩn, còn, 
Gữ::: 


Ví dụ: ộ 
Mã Lương uờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục uẽ. 


+ Các từ bổ sung ý nghĩa về thời gian: đã, đang, sẽ... 


186 


Ví dụ: 

Coón cá uàng lại trả lời: 

- Ông lão ơi! Đừng lo lắng quá. Trời sẽ phù hộ cho ông. 

+ Các từ bổ sung ý nghĩa về phủ định: &bông, chưa, chẳng... 
Ví dụ: 


Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho 
lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho họ. 


+ Các từ có tác dụng yêu cầu. sai khiến: hãy, đừng, chớ... 
Ví dụ: 
Con cá uàng lại trẻ lời ông: 


- Ông lão ơi! Đừng băn khoăn quá. Thôi hãy uê đi. Tôi bêu trời phù 
hộ cho, ông sẽ được một ngôi nhà rộng uà đẹp. 


Động từ thường có chức năng làm vị ngữ trong câu. 
Ví dụ: 


Từ đó uê sau, mỗi dịp ngày giỗ bác tiêu, hổ lại đưa dê hoặc lợn đến 
để ở ngoài cửa nhà bác tiêu. 


Ngoài ra. động từ có khả năng giữ chức vụ chủ ngữ. Khi đó, động 
từ mất khả năng kết hợp với các từ đá, đang, sẽ, cũng, uẫn, hãy, chớ, 
đừng... 


Ví dụ: 

Sống là đấu tranh. 

1. Tìm động từ trong những câu dẫn ở SGK trang 145. 
a. Đi, đến, ra, hỏi 

b. Lấy, làm, lễ 


e. Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề. 


2. Ý nghĩa khái quát của các động từ vừa tìm được ở trên: chỉ rõ 
hành động hoặc trạng thái của sự vật. 


3. Sự khác nhau giữa động vật từ và danh từ: 


- Không kết hợp với các từ đđ, | - Kết hợp với các từ đđ, đang, sẽ, 
đang, sẽ, vẫn, hãy, chớ, đừng... vẫn, hãy, chớ, đừng... 


- Thường làm chủ ngữ trong câu - Thường làm vị ngữ trong câu 


- Khi làm vị ngữ phải có từ là đi | - Khi làm chủ ngữ, không có khả 
kèm phía trước. năng kết hợp với các từ đá, đang, 
sẽ, hãy, chớ... 


II. Các loại động từ chính 
Trong tiếng Việt, có hai loại động từ đáng chú ý là: 


- Động từ tình thái: những động từ không có khả năng đứng một 
mình, thường phải có động từ khác đi kèm phía sau. 


Ví dụ: (oan, dám, định, muốn, quyết, có thể... 


- Động từ chỉ hành động, trạng thái: những động từ có thể đứng 
một mình không đòi hỏi động từ khác đi kèm, gồm hai loại nhỏ: 


+ Động từ chỉ hành động (trả lời câu hỏi Làm gì?) 
Ví dụ: đi, đứng, ngôi, học... 
+ Động từ chỉ trạng thái (trả lời các câu hỏi Làm sao? Thế nào?) 


Ví dụ: buồn, uui, yêu, ghét... 


Động từ (ĐT) 
ĐT tình thái ĐT chỉ hành động. 


trạng thái 


[[ ĐT chí hành động ĐT chỉ trạng thái _] 


188 


1. Xếp các động từ dẫn ở SGK trang 146 vào bảng phân loại 


Thường đòi hỏi Không đòihỏi ' 
động từ khác đi kèm | động từ khác đi kèm 
phíasau _ _phía sau 


, đủ, đứng, ngồi, ` 
' " _cười, đọc, hỏi —- | 
ác câu hỏi | định, toan, dám, dừng buôn, đan, gây, ghét, 
nhức, nứt, vựt, yêu 


“Trả lời câu hỏi Làm gì? 


Trả lời 
Làm sao? Thế nào? 


2. Tìm thêm những từ có đặc điểm tương tự động từ thuộc mỗi 
nhóm trên. 


- Động từ đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía sau: có thể, nên, cần, 
phải, chịu... 


- Động từ không đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía sau: bắt, dắt, 
ăn, thỏ, cấy, gặt... 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 
1. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 
- Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới. 
- Xác định các động từ ấy thuộc những loại nào. 
Để làm được bài tập này, các em có thể thực hiện theo các bước sau: 


- Đọc kĩ truyện Lợn cưới, áo mới và gạch chân những từ chỉ hoạt 
động, trạng thái của sự vật. 


- Sau đó xếp các động từ vừa tìm được thành hai loại: động từ tình 
thái và động từ chỉ hành động, trạng thái. 


Cụ thể: 


Các động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới: khoe, may, đem, mặc, 
đứng, đợi, đi, khen, hỏi, thấy, tức, tức tối, chạy, giơ, bảo. 


189 


Động từ tỉnh thái | Động tưchỉhành - 
động, trạng thái 


Í 
| 


“Trả lời câu hỏi Làm gỉ? khoe, may, đêm, mặc, 
đứng, dợi, đi, khen, hỏi, 
| thấy, chạy. giơ, bảo 


Trả lời các câu hỏi Làm tức, tức tối 
‹ sao? Thế nào? 


9. Truyện Thói quen dùng từ buôn cười ở chỗ: anh chàng keo kiệt 
sắp chết đuối nhưng vẫn không bỏ thói quen của mình: “Anh ấy chỉ 
muốn cầm của người khác, chứ không bao giờ chịu đưa cho ai cá 
Hai từ cầm và đưa có ý nghĩa trái ngược nhau: cẩm tức nhận một cái 
gì đó từ người khác về phía mình; đưœ tức trao một cái gì đó từ mình 
cho người khác. Anh chàng bị rơi xuống sông chỉ có thói quen cẩm chứ 
không có thói quen đươ, điều đó cho thấy đây là một anh chàng tham 
lam, keo kiệt. 


Truyện mang ý nghĩa châm biếm và chế giễu thói keo kiệt, chỉ biết 
vơ tất cả vào mình mà không chịu chia sẻ cho ai cái gì. 


CỤM ĐỘNG TỪ 


Mục đích của bài học, giúp các em: 
- Hiểu được cấu tạo của cụm động từ; 
- Biết xác định được cụm động từ. 

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 

I. Cạm động từ là gì? 


Cụm động từ là một tổ hợp từ gồm động từ chính và một số từ ngữ 
phụ thuộc đứng trước, đứng sau động từ chính ấy. 


190 


Ví dụ: Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những 
câu đố oái oăm để hỏi mọi người. 


Về cấu tạo: cụm động từ có ý nghĩa đầy dủ hơn và có cấu tạo phức 
tạp hơn động từ. 


Về chức vụ ngữ pháp: cụm động từ hoạt động trong câu giống như 
một động từ. 


Ví dụ: Em đã uượt qua tường bằng một chiếc thang uẽ trên tường. 


1. Các từ ngữ in đậm trong câu dẫn ở SGK trang 147 bổ sung ý nghĩa 
cho những từ: 


Các từ: đã, nhiều nơi bổ sung ý nghĩa cho động từ đi. 


Các từ: cũng, những câu đố oái oăm để hỏi mọi người bổ sung ý 
nghĩa cho động từ rư 


9. Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai 
trò của chúng. 


Nếu lược bỏ những từ ngữ in đậm trong câu dẫn ở SGK trnag 147 
thì câu chỉ còn lại: Viên quan ấy đi, đến đâu quan ra. 


Nhận xét: Nếu lược bỏ các phụ ngữ đứng trước và đứng sau động 
từ trung tâm thì phần còn lại trong câu khiến người đọc không hiểu 
được. 


3. Tìm một cụm động từ, đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận 
xét về hoạt động của cụm động từ so với một động từ. 


Cụm động từ: đang chơi đùa 

Đặt câu: Trên sân trường, các bạn học sinh đang chơi đùa 

Nhận xét: Cụm động từ hoạt động trong câu giống như một động từ. 
IH. Cấu tạo của cụm động từ 


Giống như cụm danh từ, cụm động từ cũng gồm ba phần: phần 
trung tâm, phần đầu và phần cuối. 


191 


Mô hình cụm động từ: 


| Phần trước Phần trung tâm Phần sau | 
đã. từng chiến dấu ding cảm ở chiến trường | 
đang hót trên cành 
vần học | trên lớp 


Trong cụm động từ: 


- Các phụ ngữ trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời 
gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành 
động; sự khẳng định hoặc phủ định động từ. 


Ví dụ: Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh iên 
cường tráng. 
Tö Hoài 


- Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ về đối tượng, thời 
gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức hành 
động... 


Ví dụ: Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tuy, bác Túi, lão Miệng từ xưa oẫn 
sống uới nhau rất thân thiết. 


1. Mô hình cấu tạo của các cạm động từ trong câu dẫn ở phần Ì 


Phần trước Phần trung tâm Phần sau | 
đã đi Nhiều nơi | 
cũng ra Những cáu đố oái oăm 

để hỏi mọi người 


9. Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước cụm động từ: ẩn, 
cứ, còn... bổ sung cho động từ trung tâm ý nghĩa về sự tiếp diễn. 


Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần sau cụm động từ là 
những từ ngữ bổ sung cho động từ trung tâm các chỉ tiết về đối 
tượng, thời gian. 


192 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em tìm các cụm động từ trong những câu 
dân ở SGK trang 148, 149. 


Để xác định các cụm động từ, trước hết các em cần xác định động 
từ. sau đó tìm các thành phần đứng trước và đứng sau động từ ấy 


Cụ thể. các cụm từ tìm được là: 

a. còn đang đùa nghịch ở sau nhà 

b. yêu thương Mị Nương hết mực. 

- muốn bén cho con một người chồng thật xứng đáng. 

e. đành tìm cách giữ sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý biến 
em bé thông mình nọ. 


2. Bài tập này yêu cầu các em chép các cạm động từ ở bài tập 1 vào 
mô hình cụm động từ. 


Phần trước | Phần trung tâm Phần sau 
L còn đang dùa nghịch ở sau nhà | 
| yên thương Mị Nương hết niực 
muốn kén cho con mội người chồng thật xứng ` 
đáng 
#mới từm cách giữ sứ thần ở công quán để 

có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông 

| mình nọ. 


3. Bài tập này yêu cầu các em nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in 
đậm trong doạn văn dẫn ở SGK trang 149. 


Hai phụ ngữ chư, không đều có ý nghĩa phủ định. 
Chưa: hành động có thể xảy ra, là sự phủ định tương đối. 
Không: hành động không thể xảy ra, là sự phủ định tuyệt đối. 


Cách dùng các phụ ngữ này trước động từ miêu tả hành động của 


193 


người cha và viên quan cho thấy sự thông minh và nhanh trí của em 
bé: người cha chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì con đã đáp lại bằng một 
câu mà viên quan không thể trả lời được. 


4. Bài tập này yêu cầu các em viết một câu trình bày ý nghĩa của 
truyện Treo biển và chỉ ra cụm động từ trong đoạn văn đó. 


Câu văn: Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến. 


Cụm động từ: phê phán nhẹ nhàng, thiếu chủ biến. 


194 


Bài lỗ 


MẸ HIỂN DẠY CON 


1. Cau hỏi 1 SGK trang 152 


a. Hướng dẩn tìm hiểu 


Đọc kf truyện, chú ý đến các sự việc được nói tới trong bài, từ đó có 
thể lập bảng tóm tắt về các sự kiện ấy. 


b. Gợi ý trả lời 


Sự việc 


Con 


1. Nhà gần nghĩa địa 


Bắt chước đào, chôn, lăn, 
khóc 


Dọn nhà ra gân chợ 
| 


2. Nhà gần chợ 


Bắt chước buôn bán điên 
đảo 


Dọn nhà đến cạnh 


trường học 


3. Nhà gần trường 


J Bắt chước học tập lễ giáo 


Vui lòng với chỗ ở mới ¡ 


4. Nhà hàng xóm giết 
| lợn 


Thắc mắc hỏi mẹ 


Nói đùa: hàng xóm giết 
lợn cho con ăn, hối hận 
đi mua thịt cho con än 


ˆ5. Mạnh Tử đi học 
L 


Bỏ học về nhà chơi 


| Cảm đao cắt đứt tấm vải | 


¡ đang đệt trên khung 


32. Câu hỏi 3 SGK trang 152 


a, Hướng dẫn tìm hiểu 


Nhìn vào bảng tóm tắt năm sự việc ở câu 1, suy ra ý nghĩa của từng 
sự việc. Hai sự việc sau mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, một bài học 
đầy ý nghĩa về việc dạy con từ nhỏ, mức độ sâu sắc hơn ba sự việc đầu. 


b. Gợi ý trả lời 


Đây là câu chuyện viết về Mạnh Tử lúc còn nhỏ. Tuổi nhỏ thường 
chưa có tính tự lập cao, chưa biết phân biệt rõ ràng điều xấu, điều tốt. 
Vì vậy, thời thơ ấu của mỗi con người rất cần những người thân, nhất 
là bậc cha mẹ dạy bảo tận tình. Trong truyện, bà mẹ Mạnh Tử là một 
tấm gương sáng về việc giáo dục con cái. 


một số đặc điểm chung của dòng văn học này. Nội dung của mỗi câu 
chuyện bao giờ cũng mang một bài học giáo huấn, một bài học đạo đức 
ở đời. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 1õ2 

a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại cách viết truyện trung đại ở bài học trước để có kiến thức 
tổng quan về loại truyện trung đại. 


Cần nhớ Mẹ hiền dạy con trích trong cuốn sách Liệt nữ truyện của 
Trung Quốc, không phải truyện Việt Nam, nhưng vẫn được xếp vào 
truyện trung đại, vì văn phong của truyện giống với truyện trung đại. 


b. Hướng dẫn trả lời 


Truyện Äfẹ hiển dạy con được xếp vào hệ thống truyện trung đại, 
vì văn phong của truyện giống với truyện trung đại. 


Truyện được viết bằng văn xuôi chữ Hán. Câu chuyện gần với kí và 
sử ghi chép những chuyện có thật. Cốt truyện đơn giản (gồm năm sự 
việc) không phức tạp. Nhân vật trong truyện được miêu tả thông qua 
ngôi thứ ba, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại. Nội dung của 
truyện mang tính giáo huấn về tình yêu con và cách dạy bảo con. 
Truyện viết về những sự việc hàng ngày mang tính chất đơn giản, 
nhưng hàm chứa một bài học sâu sắc và làm xúc động lòng người. Bà 
mẹ Mạnh Tử là một tấm gương điển hình cho các bà mẹ về tình yêu 
thương đối với con cái và cách răn dạy, giáo dục con. 


'198 


TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ 


Mục dích của bài học giúp các em: 


- Củng cố và nâng cao một bước kiến thức về tính từ đã học ở bậc 
tiếu học. 


- Nắm được khái niệm cụm tính từ. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
I. Đặc điểm của tính từ 


Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, 
trạng thái. 


Ví dụ: xanh, đỏ, nhanh, chậm, tối, xấu, uui, buồn, dài, ngắn... 
Về đặc điểm ngữ pháp: 
- Tính từ có những nét giống động từ: 


+ Gó khả năng kết hợp với các từ: đã, đang, sẽ, uẫn, cứ, còn, không, 
chưa, chăng... để tạo thành cụm tính từ. 


Ví dụ: đã nhỏ đi, uẫn trẻ 


+ Có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị 
ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ. 


Ví dụ: 

Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Thân hình tôi đã nhỏ đi rất nhiều. 
"Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- No đang lớn lên từng ngày. 

"Tính từ có chức năng làm chủ ngữ 


- Khỏe để học tập uà làm uiệc. 


199 


một số đặc điểm chung của dòng văn học này. Nội dung của mỗi câu 
chuyện bao giờ cũng mang một bài học giáo huấn, một bài học đạo đức 
ở đời. 

4. Câu hỏi 4 SGK trang 153 


a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc lại cách viết truyện trung đại ở bài học trước để có kiến thức 
tổng quan về loại truyện trung đại. 


Cần nhớ Mẹ hiền dạy con trích trong cuốn sách Liệt nữ truyện của 
Trung Quốc, không phải truyện Việt Nam, nhưng vẫn được xếp vào 
truyện trung đại, vì văn phong của truyện giống với truyện trung đại. 


b. Hướng dẫn trả lời 


Truyện Äẹ hiển dạy con được xếp vào hệ thống truyện trung đại, 
vì văn phong của truyện giống với truyện trung đại. 


Truyện được viết bằng văn xuôi chữ Hán. Câu chuyện gần với kí và 
sử ghi chép những chuyện có thật. Cốt truyện đơn giản (gồm năm sự 
việc) không phức tạp. Nhân vật trong truyện được miêu tả thông qua 
ngôi thứ ba, qua hành động và ngôn ngữ đối thoại. Nội dung của 
truyện mang tính giáo huấn về tình yêu con và cách dạy bảo con. 
Truyện viết về những sự việc hàng ngày mang tính chất đơn giản, 
nhưng hàm chứa một bài học sâu sắc và làm xúc động lòng người. Bà 
mẹ Mạnh Tử là một tấm gương điển hình cho các bà mẹ về tình yêu 
thương đối với con cái và cách răn dạy, giáo dục con. 


:188 


TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ 


Mục đích của bài học giúp các em 


- Củng cố và nâng cao một bước kiến thức về tính từ đã học ở bậc 
tiểu học. 


- Nắm được khái niệm cụm tính từ. 
A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI 
1. Đặc điểm của tính từ 


Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, 
trạng thái. 


Ví dụ: xanh, đỏ, nhanh, chậm, tối, xấu, uui, buôn, dài, ngắn... 
Về đặc điểm ngữ pháp: 
- Tính từ có những nét giống động từ: 


+ Có khả năng kết hợp với các từ: đã, đang, sẽ, uẫn, cứ, còn, không, 
chưa, chẳng... để tạo thành cụm tính từ. 


Ví dụ: đã nhỏ đi, uẫn trẻ 


+ Gó thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị 
ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ. 


Ví dụ: 

Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Thân hình tôi đã nhỏ đi rất nhiều. 
Tính từ có chức năng làm vị ngữ 

- Nó đang lớn lên từng ngày. 

Tính từ có chức năng làm chủ ngữ 


- Khỏe để học tập uà làm uiệc. 


199 


- Tính từ khác với động từ ở chỗ: 

+ Không kết hợp với các từ hãy, đừng, chớ. 

+ Kết hợp phổ biến hơn với các từ chỉ mức độ: rất, hơi, cực,... 
Ví dụ: rất ngoan, hơi đẹp, cực giỏi 

1. Tính từ trong các câu dẫn ở SGK trang 153, 154: 

a. bé, oai 


b. oàng hoe, uàng lịm, uàng ối, uàng tươi, 


kÐ 


. Kể thêm một số tính từ 

- Tính từ chỉ màu sắc: đỏ, xanh, tín, trắng, đen... 

- Tính từ chỉ hình thể: zo, nhỏ, lớn, bé, uuông, tròn... 

- Tính từ chỉ dung lượng: nặng, nhẹ, đây, uơi, gầy, bóo... 
- Tính từ chỉ kích thước: đài, ngắn, cao, thấp, gần, xa... 


Ý nghĩa khái quát của tính từ là: nêu đặc điểm, tính chất của sự 
vật, hành động, trạng thái. 


3. So sánh tính từ và động từ (xem phần trên) 
II. Các loại tính từ 
€ó hai loại tính từ đáng chú ý: 


- Tính từ chỉ đặc điểm tương đối (có thể kết hợp với từ chỉ mức độ: 
rất, hơi, lắm, quá...). 


Ví dụ: rất xinh, hơi xinh, xinh lắm, quá xinh... 


Loại tính từ này còn được gọi là tính từ thường hoặc tính từ đánh 
giá được về mức độ. 


- Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối (không thể kết hợp với các từ chỉ 
mức độ). 


Ví dụ: uàng hoe, uàng ối, đỏ au, trắng xóa... 


200 


Loại tính từ nà 
giá được về mức độ. 


òn được gọi là tính từ tuyệt đối hoặc tính từ đánh 


1. Trong số các tính từ vưa tìm được ó phần Ï: 


Những tính từ có khả năng kết họp với các từ chỉ mức độ đất, hơi, 
qua, làm, khá...) là: bé, odi. 


Những tính từ không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ là: 
oàng hoe, uàùng lim, uàng ði, 0àng tươi. 


3. Giải thích hiện tượng trên 

Tính từ được chia thành hai tiểu loại: 

- Tính từ tương đối (có khả năng kết họp với các từ chỉ mức độ). 

- Tính từ tuyệt đôi (không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ). 
IHL Cụm tính từ 


Cụm tính từ là một tập hợp từ gồm tính từ chính và một số từ phụ 
thuộc đứng đằng trước, đằng sau tính từ chỉnh ấy. 


Ví dụ: rất đẹp, đẹp lắm. 


Mô hình cụm tính từ: 


| Phần trước Phần sau | 
rất s - = s đẹp " =-= ' | - E 
đẹp lắm | 

rất giới toán | 
L vÂWconlđang ¬ trẻ | như một thanh niền | 


Trong cụm tính từ: 


- Các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian (đã, 
đang, s...): sự tiếp diễn tương tự (oấn, còn...); mức độ của đặc điểm, 
tính chất (rất, lắm, quá...); sự khẳng dịnh hay phủ định (không, 
chưa, chẳng...);... 


- Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí; sự so sánh; mức độ: 
phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm; tính chất:... 


201 


Ví dụ: 

- Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo 

- Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. 
- Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc (...). 


Mô hình cấu tạo của các cụm tính từ in đậm trong các câu dẫn ở SGK 
trang 155 


Phần trước 
luôn / đã (rất 


Phần trungtâm | Phẩnsau — |] 


œi 
Uằng uặc ở trên không 


B. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 


1. Bài tập này yêu cầu các em tìm các cụm tính từ trong các câu 
dẫn ở bài tập trang 15ã. 


a. sun sun như con đỉa. 

b. chân chân như cái đòn càn 
e. bè bè như cái quạt thóc. 

d. sừng sững ru cái cột đình 
ở. tun tủn như cái chổi sể cùn 


9. Việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên 
có tác dụng phê bình và gây cười là: 


- Xét về cấu tạo: các tính từ trong những câu trên là các từ láy tượng 


hình, có khả năng gợi tả, gợi cảm cao (sưn sun, chân chẵn, bè bè, sừng 
sững, tun tủn). 


- Các sự vật được đem so sánh với con voi là những sự vật quen 
thuộc hàng ngày (con đỉa, cái đòn càn, cái quạt thóc, cái cột đình, cái 
chối sể cùn), không gợi ra một sự vật lớn lao, mới mẻ. Điều đó cho thấy 


tầm nhìn và nhận thức hạn hẹp, chủ quan của năm ông thầy bói (có 
tác dụng phê bình, phê phán). 


202 


3. Bài tập này nêu hai yêu cầu: 


- So sánh cách dùng động từ và tính từ trong năm câu văn tả biển 
trong truyện Ông lao đánh cá uà con cá uàng. 


- Những khác biệt đó nói lên điều gì 
Những động từ và tính từ được dùng là: 
- đơn sóng ôm a 

- nổi sóng 

- nổi song dữ dội 

- nổi sóng mù mịt 

- nổi sóng ầm âm 


Động từ và tính từ được dùng trong những lần sau càng mạnh 
mẽ, dữ dội hơn lần trước. Điều này thể hiện sự thay đổi thái độ của 
cá vàng trước những đòi hỏi ngày càng quá quắt của mụ vợ ông lão 
đánh cá. 


4. Quá trình thay đổi từ không đến có, rồi từ có trở lại không trong 
đời sống của vợ chồng người đánh cá (truyện Ông lão đánh cá 0à con 
cứ oàng) thể hiện qua cách dùng các tính từ trong những cụm danh 
từ như sau: 


q, SỨI me ~* mới => sứt mẻ 
b. nát ~* đẹp => to lớn -* nguy nga —> nai 


Các tính từ trên chỉ rõ sự thay đổi trong cuộc sống vợ chồng của 
người đánh cá nghèo ~ giàu sang => nghèo. 


203 


BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I 


A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý 
1. Phần văn 
a. Nắm vững đặc điểm thế loại của từng truyện đã học. 


- Truyền thuyết: là loại truyện dân gian có nhiều yếu tố hoang 
đường, kì ảo kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời 
quá khứ trên cơ sở quan điểm của nhân dân. 


(Đọc thêm phần !í thuyết uê truyền thuyết) 


- Truyện cười: là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười 
trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những 
thói hư tật xấu trong xã hội. 


(Đọc thêm phần lí thuyết uề truyện cười) 


- Truyện trung đại: là những truyện ra đời trong khoảng thời gian 
từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX (thời trung đại). Những truyện này 
thường có tính chất giáo huấn, cốt truyện còn đơn giản. Nghệ thuật 
truyện trung đại còn pha tạp nhiều yếu tố của truyện dân gian (yếu 
tố hư cấu, kì ảo) và thể kí (tính chất ghi chép sự việc) với sử (ghi chép 
truyện thật). 


(Đọc thêm phần kiến thức chung uê Lan Trì kiến văn lục; 
Nam ông mộng lục) 


b. Nắm được nội dung và hình thức cụ thể của mỗi tru; đã học: 


nhân vật, cốt truyện, một sỡ chỉ tiết tiêu biểu và ý nghĩa của truyện. 


Đọc lại văn bản, các bài học, gợi ý trả lời câu hỏi, phần Gñỉ nhớ 
trong SGK để tự tổng kết theo những kiến thức cơ bản trong từng 
truyện được học. 


204 


e. Nắm được biểu hiện cụ thể của đặc điểm thể loại ở mỗi truyện. 


Trên cơ sở nắm vững đặc điểm của mỗi thể loại, soi chiếu vào từng 
tác phẩm để có dẫn chứng cụ thể. Liên hệ và thử phân loại một số 
truyện khác ngoài chương trình học. 


Một số ví dụ: 


Truyện 7hánh Gióng gắn với những địa danh cụ thể (làng Phù 
Đổng. núi Sóc...), liên quan đến sự thật lịch sử là cuộc chiến đấu 
chống giặc Ấn nói riêng, chống quân xâm lược nói chung của dân tộc 
ta. Vì thế truyện được xếp vào thể truyền thuyết. 


Tương tự, Con Rồng cháu Tiên; Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh; Bánh chưng, 
bánh giầy: Sự tích Hồ Gươm và một số truyện khác như Mỹ Châu, 
Trọng Thuy; Khổng lỗ đúc chuông... đều là truyền thuyết. 


Truyện cố tích cũng có những yếu tố hoang đường nhưng gần với 
cuộc sông của những người lao động bình thường hơn. Truyện kể về 
một số kiểu nhân vật tiêu biểu (người mồ côi bất hạnh, dũng sĩ, người 
tài giỏi đặc biệt...). Cổ tích là nơi gửi gắm ước mơ, niềm tin của nhân 
dân về lẽ công bằng, về chiến thắng của cái tốt, cái thiện trong xã hội. 
Đây chính là những đặc điểm dễ nhận thấy trong truyện Thạch Sanh, 
So Dừa, Em bé thông mình,... ` 


Truyện ch ngôi đáy giống; Thầy bói xem uoi là những câu chuyện 
ngắn hàm ý khuyên nhủ con người về cách sống, cách ứng xử, nhìn 
nhận sự việc ở đời. Đó chính là dấu hiệu để chúng ta xếp hai truyện 


này vào thể loại truyện ngụ ngôn. 


Nếu truyện Treo biển chế giêu nhẹ nhàng những người không có 
lập trường. chính kiến thì truyện Lợn cưới, áo mới kể về một hiện 
tượng đáng cười là thói khoe của... vì thế hai truyện này thuộc thể loại 
truyện cười. 


Những đặc điểm của truyện trung đại được thể hiện ở truyện Con 
hổ có nghĩa là: truyện thuộc thể văn xuôi chữ Hán, được kể bởi ngôi 
thứ ba khách quan. Cốt truyện còn đơn giản, kể chuyện về hai con hổ 
ở hai địa điểm cụ thể khác nhau nhưng đều là những con hổ có nghĩa, 


205 


có tình. Qua đó tác giả gửi gắm lời khuyên con người phải biết sống 
có nghĩa, nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn. 
Truyện có sự trộn lẫn giữa yếu tố thực (những địa danh) và yếu tố hư 
cấu (hổ có thể hiểu tiếng người, hành động như người). 


Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng mang đặc điểm của 
truyện trung đại rõ nhất là ở tính chất ký (ghi chép sự việc). tính chất 
sử (ghi chép sự thật) và tính chất giáo huấn: người thầy thuốc phải 
hết lòng vì người bệnh, coi sự an nguy của họ cao hơn quyền lợi của 
chính bản thân mình. 


9. Về phần Tiếng Việt 


Cần chú ý mấy nội dung chính sau: 

a. Nắm được các kiến thức về: 

- Cấu tạo từ: có hai loại từ: 

+ Từ đơn: từ chỉ gồm một tiếng. 

Ví dụ: nhà, cây, mây... 

+ Từ phức: từ gồm hai hoặc nhiều tiếng. 


Từ phức gồm từ ghép (ví dụ: nhà cửa, trường học...) và từ lây (xinh 
xinh, nho nhỏ, khanh bhách...) 


- Từ mượn: là những từ mượn từ tiếng nước ngoài. 

+ Từ mượn tiếng Hán (là chủ yếu): kiàng sơn, độc lập, tự do... 

+ Từ mượn tiếng Pháp: xè phòng, 8đ, eompa... 

+ Từ mượn tiếng Anh: # oi, ra-đi-ô, in-tơ-nót... 

+ Từ mượn tiếng Nga: Xô uiết... 

- Nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 

Do có hiện tượng chuyển nghĩa mà có từ chuyển nghĩa. Từ nhiều 
nghĩa có nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Nghĩa chuyển là nghĩa được hình 


thành trên cơ sở nghĩa gốc. Hiện tượng từ nhiều nghĩa tạo nên sự 
phong phú, tỉnh tế của tiếng Việt. 


- Các từ loại: 

+ Danh từ 

+ Động từ 

+ Tính từ 

+ Số từ 

+ Lượng từ 

+ Chỉ từ 

- Các cụm từ: 
+ Cụm danh từ 
+ Cụm động từ 
+ Cụm tính từ 


b. Biết vận dụng kiến thức về tiếng Việt vào việc đọc viết và hiểu 
văn bản đã học cũng như vào việc tạo lập các kiểu văn bản. 


3. Về phần Tập làm văn 
Các em cân chú ý nắm các nội dung chính sau: 
a. Tìm hiểu chung về văn tự sự 


- Tự sự (kể chuyện): Trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn 
đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa. 


Mục đích của tự sự: giải thích sự việc, tìm hiểu con người, nêu vấn 
đề và bày tỏ thái độ khen, chê. 


- Dàn bài của một bài tự sự gồm ba phần: 
+ Mở bài: giới thiệu chung về nhân vật và sự việc; 
+ Thân bài: kể diễn biến sự việc; 
+ Kết bài: kết cục của sự việc. 


- Ngôi kể trong văn tự sự 


207 


+ Người kể ở ngôi thứ nhất, trực tiếp xưng "tôi”: kể ra những gì 
mình nghe, mình thấy, mình trải qua, có thể trựe tiếp nói ra cảm 
tưởng. ý nghĩa của mình. 


+ Người kể ở ngôi thứ ba, tự giấu mình đi, có thể gọi nhân vật bằng 
tên của chúng. Theo ngôi kể này. người kể có thể kể linh hoạ . tự do 
những gì diễn ra với nhân vật. 


- Thứ tự kể trong văn tự sự 


+ Có thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì 
xảy ta trước kể trước, việc gì xây ra sau kể sau. 


+ Người kể cũng có thể đảo lộn thứ tự: có thể đem kết quả hoặc sự 
việc hiện tại kể trước, sau đó mới dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân 
vật nhớ lại mà kể tiếp các sự việc đã xảy ra trước đó. 


b. Biết cách làm một bài văn tự sự. 
- Rể lại một chuyện dân gian đã học: 
- Kể lại một chuyện trong đời sống hàng ngày; 
- Kể lại một chuyện tưởng tượng. 
B. HƯỚNG DẪN KIỂM RA ĐÁNH GIÁ 
Đề bài (gồm hai phần) 
Phần I: Trắc nghiệm 


Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào các câu 
trả lời đúng nhất trong bốn câu trả lời sau mỗi câu hỏi. 


___ Câu số Đáp án Câusố ' Đápán 
] B 6 5 
| 2 C 7 lộ 
| 3 B § B 
4 A | 9 A 
$ R_ | 


Phần II: Tự luận 


Đề: Hay đóng ai trò bà đỡ Trần trong truyện Con hổ có nghĩa để. 
kể lại câu chuyện ấy. 


Gợi ý tìm hiểu để và lập ý: 

- Đây là đề tưởng tượng cần phải dựa vào nội dung của truyện Con 
hổ có nghĩa. 

- Các em tưởng tượng mình là nhân vật bà đỡ Trần: nói năng, nhìn 
nhận theo cách nói và cách nhìn của nhân vật ấy. 


- Có thể nêu lên những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng của nhân vật 
trong một số tình huống. 


Bài 16 


THẦY THUỐC GIỎI 
CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG 


Hồ Nguyên Trùng 


Vài nét về tác giả và tác phẩm 


Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446) là nhà uăn, nhà sáng chế khoa học Việt 
Nam cuối thời Trần, con trưởng của Hồ Quý Ly, nguyên họ Lê, tự là Mạnh 
Nguyên, biệt hiệu Nam Ông, người hương Đại Lai, huyện Vĩnh Phúc, lộ 
Thanh Hoa, nay là tỉnh Thanh Hóa. Năm 1393, được bế chân cha làm chức 
phán quan ở chùa Thương Lâm. Sau đó Hồ Quý Ly cướp ngôi uua Trần. Tuy 
là con trưởng nhưng ông không được nối ngôi uua, mà chỉ giữ các chức quan 
Tư đồ, Tả tướng quốc... Năm 1406, được giao cầm quân chống giặc Minh 
xâm lược. Hồ Nguyên Trừng đã có một câu nói nối tiếng: "Thần không sợ 
đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mè thôi...". Sau đó quân đội nhà Hồ thất 
bại. Cùng uới cha, em uà cháu, Nguyên Trừng bị bắt đem uê Trung Quốc. 
Nhờ có tài chế súng “thân cơ”, một loại uũ khí hiệu nghiệm hơn hẳn các loại 
khác đương thời, ông được tha bổng rồi được nhà Minh cân nhắc lên những 
chức u‡ cao... Tuy uậy, trong tấm lòng sâu bín của ông uâẫn le lói một tâm sự 
nhớ nước. Điều đó không những biểu hiện ở biệt hiệu Nam Ông do ông tự đặt 
cho mình, mà còn biểu hiện đó đây trong cuốn sách Nam Ông mộng lục (chép 
tại những giấc mộng của Nam Ông), 1438). Cuốn sách là một tập ghi chép 
uề các mẩu chuyện “người thiện”, "người tài” của đất nước Đại Việt, những 
mẩu chuyện được hồi ức lại như là một giấc mơ uê dĩ uãng của Hồ Nguyên 
Trừng. Sách gồm 31 thiên được uiết, in uà lưu hành ở Trung Quốc nên không 
khỏi mang nhiều hạn chế của những điều kiện chính trị, xã hội khi nó ra đời. 
Tuy uậy, qua 31 thiên truyện ta không hệ thấy một dụng ý đen tối nào, chẳng 
hạn nhằm chúng mình nước Nam uốn là quận huyện của phương Bắc hoặc 
giả, muốn biểu dương công ơn “khai hóa" của "thiên triểu” đối uới người 
Nam. Trái lại, điều tác giả muốn gửi gắm là một ý lớn hầu như xuyên suốt 
cả tập sách: nước Nam uốn cũng có những con người rất đẹp, tiêu biểu cho 
đạo đức, phẩm chất uà tài năng, có thể đem ra làm gương cho độc giả phương 
Bắc cùng soi. Nam Ông mộng lục còn có nội dung thứ hai cũng đáng được 
quan tâm. Đó là một phần gôm khoảng hơn 10 bài cuối sách, có tính chất ngôn 


210 


ngự thì thoại uà những đoạn bình luận thị ca. Ở đây có cái tỉnh tế của một 
người biết thưởng thức thơ, cũng bước đầu biết chú ý đến những tác động của 
điều hiện xá hội thảm mĩ đối bởi tác phảm 


1. Câu hỏi 1 SGK trang 164 
a. Tra lời câu hỏi sau: 
- Vị Thái y lệnh là người thế nào? 


- Trong những hành động của ông. điều gì làm em cảm phục nhất 
và suy nghĩ nhiều nhất? 


b. Phân tích, bình luận lời đối thoại của vị Thái y với quan Trung 
sứ: "Ngài đáp: Tôi có mắc tội... tôi xin chịu tội”. 


a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc kĩ toàn bộ văn bản, chú ý những chỉ tiết nói về nhân vật Thái 
v lệnh họ Phạm - một lương y nhân đức. Mọi việc làm của ông đều 
khiến ta xúc động. Đặc biệt chú ý đến tình huống ông đi cứu người 
đàn bà đang gặp nguy kịch, thì có lệnh vua gọi vào cung chữa cho bậc 
quý nhân đang bị sốt. 


b. Gợi ý trả lời 


Nhân vật Thái y lệnh họ Phạm là vị lương v trong triều đình, dưới 
triểu vua Trần Anh Vương, nhưng ông rất quan tâm trị bệnh cho 
người nghèo, cứu sống hàng ngàn mạng người. Thái y lệnh đem hết 
của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt. Năm đói kém, ông còn 
dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát và bệnh tật. Ông 
được mọi người coi trọng và ngưỡng mộ. Có lần, trong cung có lệnh 
vua triệu đến khám cho bậc quý nhân đang bị sốt, ông vẫn đi cứu cho 
người dân đang bị nguy kịch trước rồi mới vào cung. 


Khi vào cung, Thái y lệnh yết kiến Trần Anh Vương tạ tội, bày rõ 
lòng thành của mình, nhưng Trần Anh Vương không bắt tội mà còn 
khen ông là một lương y chân chính. 


Những chỉ tiết trên cho thấy, vị Thái y lệnh không chỉ giỏi về 
chuyên môn mà còn là một vị lương v nhân đức. Đặc biệt, ông dành 
tình yêu thương cho những bệnh nhân cơ khổ. 


Ông cho bệnh nhân ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị. Các con 
bệnh nặng "dầm đề máu mủ”, ông cũng không nề hà bẩn thỉu. Ông đã 
dùng nhà mình làm bệnh xá, điều trị cho những bệnh nhân đói khổ. 


Trong hành động của ông, điều làm ta xúc động nhất, cảm phục 
nhất là lúc ông quyết định đi cứu người đàn bà nghèo nguy kịch trước, 
sau đó mới vào cung chữa trị cho bậc quý nhân. Ông bất chấp lời de 
dọa tính mạng của quan Trung sứ, chấp nhận mắc tội với vua chứ 
không chịu để con bệnh chết. 


Đoạn đối thoại sau đây cho ta thấy phẩm chất cao quý của một vị 
lương yv: 


- *Phận làm tôi, sao được như uậy? Ông định cứu tính mạng người 
ta mà bhông cứu tính mạng mình chăng?" 


Ngài đáp: 


- *Tôi có mắc tội, cũng hông biết làm thế nào. Nếu người bia bhông 
được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông uào đâu. Tính 
mệnh của tiểu thần còn trông cậy ào chúa thượng, may ra thoát. Tội 
tôi xin chịu”. 


Lời đối đáp của Thái y lệnh với quan Trung sứ chứng tỏ Thái y lệnh 
coi tính mạng con người là quan trọng nhất. 


Khi chữa bệnh ông không phân biệt sang hèn. Mọi bệnh nhân đều 
bình đẳng trước vị lương y nhân đức này. Vì sự sống của bệnh nhân, 
ông quên đi cả nguy hiểm cho bản thân. Vị Thái y lệnh biết rằng, mình 
là mệnh quan của triều đình, kháng lại lệnh vua là “mắc tội khi quân” 
Ông chấp nhận sự trừng phạt “Tội tôi xin chịu”, và hi vọng vào sự anh 
mình của chúa thượng “trông cậy vào chúa thượng may ra thoát”. Còn 
mệnh sống của người đàn bà nghèo kia “chỉ ở trong khoảnh khắc” 
không cứu nguy sẽ chết. Trong tình huống kịch tính này, không phải 
bất kì vị lương y nào cũng hành động như Thái y lệnh, không phải ai 
cùng đủ dũng khí để vượt qua lệnh vua và bất chấp mạng sống của bản 
thân mình. Thái y lệnh không chỉ là vị lương y nhân từ, yêu thương 
những người nghèo khổ, chữa bệnh không lấy tiền mà còn là một ông 
quan dũng khí, không khuất phục trước uy lực. 


3. Cáu hỏi 2 SGK trang 165 
a, Hướng dẫn tìm hiểu 

Đọc lại đoạn văn: “Lát sau, ngài đợi đến yết kiến... thật xứng với 
lòng ta mong mồi”. 

Chú ý câu nói của vua Trần Anh Vương với Thái y lệnh. 
b. Gợi ý trả lời 

Sau khi Thái v lệnh cứu chữa cho người đàn bà nghèo, ông vào 
cung yết kiến vua Trần Anh Vương xin tạ tội và bày tỏ lòng thành của 


mình. Vua Trần Anh Vương lúc đầu quở trách. nhưng khi hiểu rõ lòng 
thành của Thái y lệnh thì khen ngợi: 

Ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi U0ề nghề nghiệp lại có 
lòng nhân đức, thương xót đám con đó của ta, thật xứng cới lòng ta 
mong mọi, 

Vua khen Thái y lệnh là người vừa giỏi chuyên môn, vừa có tấm 
lòng nhân đức với dân lành, đó cũng là ý nguyện của vua. Câu nói đó 
vừa nói lên được phẩm chất cao quý và chuyên môn của Thái y lệnh, 
vừa thể hiện nhân cách của nhà vua. 

Qua đó. ta thấy Trần Anh Vương là một vị vua nhân đức, biết 
thương dân. biết coi trọng người tài đức. 

3. Cầu hỏi 3 SGK trang 165 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Nhan để của truyện Thầy thuôc giới cót nhất ở tấm lòng phần nào 
bao quát nội dung truyện. 

Suy nghĩ về nhan để truyện và đọc lại câu 1, 2 để rút ra bài học từ 
hình tượng Thái y bệnh. 
b. Gợi ý trả lời 

Truyện 7hầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng nổi bật lên là hình 
tượng cao đẹp của Thái y lệnh, một vị lương y vừa giỏi chuyên môn, 
cứu sống hàng ngàn mạng người, vừa giàu lòng nhân ái. Thái y lệnh 


đã quên đi mạng sống của mình để cứu một bệnh nhân nguy kích. 
chấp nhận đắc tội với triều đình. 


Hình tượng Thái y lệnh là một tấm gương sáng cho người làm nghề 
y hôm nay và mai sau noi theo. Người làm nghề v không chỉ rèn luyện 
tài năng, còn phải có *y đức”, có tấm lòng nhân hậu. yêu thương. hết 
lòng với các bệnh nhân. Đức là những phẩm chất cần có của các nhà 
v học. Ngày nay, phương châm “Lương y như từ mâu” là tiêu chuẩn 
cao quý để các nhà y học vươn tới. 


4. Câu hỏi 4 SGK trang 165 
a. Hướng dẫn tìm hiểu 


Đọc văn bản kể về Tuệ Tĩnh trang 44 SGK, tìm ra những điểm 
tương đồng giữa danh y Tuệ Tĩnh và Thái y lệnh 


b. Gợi ý trả lời 


Qua hai câu chuyện kể về thầy Tuệ Tĩnh và Thái y lệnh. ta thấy 
họ đều là hai vị lương y có tài, nhân hậu, hết lòng vì bệnh nhân. 


Cả hai người đều gặp tình huống khó xử, một lúc có hai bệnh nhân 
một người nguy kịch nhưng nghèo khổ, một bệnh nhân mức độ của 
bệnh nhẹ hơn nhưng giàu có, có địa vị, có uy quyền. Thầy Tuệ Tĩnh 
cũng giống Thái y lệnh quyết định chạy chữa cho bệnh nhân nghèo 
gặp nguy kịch trước bệnh nhân nhẹ, giàu sang, có địa vị. Cả hai đều 
hành động theo tấm lòng nhân hậu của người thầy thuôc, không sợ 
uy quyền. 


Sự khác nhau trong tình huống của thầy Tuệ Tĩnh và Thái y lệnh 
ở chỗ: Con trai nhà quý tộc đến mời vào dinh xem bệnh đau lưng cho 
cha, thì thằng bé gãy chân con nhà nông dân được khiêng đến. Còn 
Thái y lệnh đi ngay khi được tin người đàn bà nguy kịch. máu chảy 
như xối. 


Cả hai vị lương y đều lựa chọn chữa trị cho người bệnh hiểm nghèo 
trước, không phân biệt sang hèn, thế lực. Họ là những mẫu mực về y 
đức và tấm lòng nhân hậu cao cả của người thầy thuốc. 


214 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 
(phần tiếng Việt) 
RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ 


Mục đích của bài học, giúp các em biết sửa một số lỗi chính tả do 
đặc điểm phát âm địa phương. 


A. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LUYỆN TẬP 
1. Đối oới các tỉnh miền Bắc 
Do ảnh hưởng của cách phát âm, người miền Bắc thường không 
phân biệt các phụ âm đầu: trích, s/x, r/d/gi và lẫn lộn trong cách phát 


âm l/n, nên khi viết chính tả thường hay viết sai các phụ âm đầu nói 


trên 

- Theo yêu cầu của SGR, ở từng cặp phụ âm đầu, các em cần đọc 
đúng (chú ý phát âm phân biệt các phụ âm đầu trorig từng cặp), sau 
đó viết lại chính xác các phụ âm đầu dễ mắc lỗi trong SGK. 

- Ngoài các cặp từ ngữ trong SGK, các em có thể tìm thêm những 
cặp từ khác dễ viết sai rồi viết lại để củng cố thêm. 

3. Đối uới các tỉnh miền Trung, miền Nam 

- Do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. các tỉnh miền Trung 
và miền Nam (từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau) thường viết sai các 
phụ âm cuối: L/e, n/ng. 


- Đối với các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa trở vào), thường viết 
sai dấu hỏi và dấu ngã. 


- Yêu cầu các em cần đọc đúng và viết đúng đối với những cặp từ 
trong SGK. 


3. Đối cới các tỉnh miền Nam 


Các tỉnh miền Nam thường không có sự phân biệt v /d. Yêu cầu các 
em đọc đúng, sau đó luyện viết đúng. 


LUYỆN TẬP 
1. Điền tr/ch, s/x, r/d/gi, l⁄n vào chỗ trống 


- Trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói 
chuyện, chương trình, chẻ tre. 


- Sấp ngửa, sản xuất, sơ sài, bổ sung, xung kích, xưa đuổi, cái xẻng, 
xuất hiện, chìm sáo, sâu bọ. 


- Rũ rượi, rắc rối, giảm giá, giáo dục, rung rinh, rùng rợn, giang 
sơn, rau điếp, dao kéo, giao kèo, giáo mác. 


- Lạc hậu, nói liều, gian nan, nết na, lương thiện, ruộng nương, lỗ 
chỗ, lén /ú‡, bếp nức, !ở làng. 


2. Lựa chọn từ điển vào chỗ trống 

a. Vây, dây, giây 

Vây cá, sợi dây, dây điện, uây cánh, đây dưa, giây phút, bao 0uây. 
b. Viết, diết, giết 

Giết giặc, da diết, uiết văn, chữ uiết, giết chết. 

c. Vẻ, đẻ, giẻ 

Hạt đẻ, da đẻ, uẻ vang, văn uẻ, gi lau, mảnh đẻ, uẻ đẹp, øiẻ rách. 
3. Chọn s hoặc x để điển vào chỗ trống cho thích hợp 


Bầu trời xớm xịt như sà xuống sớt mặt đất, sấm rền vang, chớp lóe 
sóng rạch xé cả không gian. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo 
trận lốc, trơ lại những cành xơ xớc khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa 
đông sẩm sập đổ, gõ lên mái tôn loảng xoảng. 


4. Điền từ thích hợp có vần “uôc” hoặc “uôt” vào chỗ trống 


Thắt lưng buộc bụng, buột miệng nói ra, cùng một đuộc, con bạch 
tuộc, thẳng đuồn đuột, quả dưa chuột, bị chuột rút, trắng muốí, con 
chẫu chuộc. 


216 


5. Viết hỏi hay ngã ở những chữ in nghiêng 


Võ tranh, biểu quyết, dè bủ¿, bủn rún, dai dẳng, hướng thụ, tưởng 
tượng, ngày giỏ, lỗ măng, cổ lỗ, ngẫm nghĩ... 


6. Chữa lỗi chính tả trong những câu sau 
- Tía đã nhiều lần căn đến rằng không được kiêu căng. 


- Một cây tre chắn ngang đường chẳng cho ai vô rừng chặt cây. 
đốn gỗ. 


- Có đau thì cắn răng mà chịu nghen. 


t9 
¬ 


MỤC LỤC 


Bài Nội dung Trang 
Con Rồng cháu Tiên 7 
Bánh chưng, bánh giầy +2 

1. | Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt t7 
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt 21 
Thánh Gióng 25 

2. | Từ mượn li 
Tìm hiểu chung về văn tự sự 34 

—[ Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh 38 

a. | Nghĩa của từ 41 
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 46 
Sự tích Hỗ Gươm 52 

4 | Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự 66 
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 69 


Sọ Dừa T7. | 
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 76 
Lời văn, đoạn văn tự sự 81 
Thạch Sanh 86 
Chữa lỗi dùng từ 97 
Em bé thông mình 101 
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) 105 
Luyện nói kể chuyện mỉ 109 
Cây bút thân 114 
8. | Danh từ 118 
Ngôn kể và lời kể trong văn tự sự 123 
—I 


218 


Bài Nội dung Trang 
Ông lão đánh cá và con cả vàng 128 
9 | Thứ tự kể trong văn tự sự 132 
=> 
kịch ngồi đáy giêng 134 
Thầy bói xem voi 136 
1o | ĐÐeo nhạc cho mèo 139 
Danh từ (tiếp theo) 142 
Luyện nói kể chuyện 146 
| — | Ghấn, Tay, Tai, Mắt, Mũi, Miệng 149 
Cụm danh từ 151 
ti Luyện tập xây dựng bài tự sự 
Kể chuyện đời thường 156 
Treo biển 158 
Lợn cưới, áo mới 161 
12 | Số từ và lượng từ 163 
Kể chuyện tưởng tượng 167 
Ôn tập truyện dân gian 
Chỉ từ 
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 


Con hổ có nghĩa 


Động từ 

Cụm động từ 

Mẹ hiền dạy con 

Tính từ và cụm tính từ 

Bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ l 


Thây thuộc giỏi côt nhật ở tâm lòng 
Chương trình địa phương 


219 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 HÀNG CHUỐI = HAI BÀ TRUNG - HÀ NỘI 
ĐT: 04.9714896: 047547936 - FAX: 04.09714890 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập: PHẠM THÀNH HUNG 


Biên tập: QUỲNH NGA 
Chế bản: ANH ĐC 
Sửa bài: MAI LƯƠNG 


Trình bày bìa: — SÁC VIỆT 


| Liên kết xuất bản: 
Ị CÔNG TY CỔ PHẨN SÁCH & THIẾT BỊ GIÁO ĐỤC TRÍ TUỆ 
` z z P 
2⁄4 Sác“ “té "7⁄Ệ 
187 Giang Võ - Hà Nội. ĐT: 04.85155067 - lax; 0 
11/109 Trần Duy Hu 


143483 
Nội. ĐE: 04.55641332 
ÏHUPHule.coni.vh 

Welxite: WwwW,nhasaclitrfte.conli.VII 


ñ 3Ù VAN6 TẬP I 

Mã số: 2L — 20 ĐH06 

In 2000 cuốn. khổ 16:x 24 em tại Công ty in Việt Hưng - CN Hà Nội 
Số xuất bản: 85 - 2006/CXB/108 - 01/ĐHQGHN ngày 24/01/2006. 
Quyết định xuất bản số: 20 IL.K/XB 

In xong và nộp lưu chiều quý [ năm 2066. 


